9 


. Đại cương về nấm mốc 
. Nấm roi - nấm trứng (ngành phụ Chytridiomycotina) 


=`==C ————Ì ——›' ————._ ——————————._ —————————.SˆÖ- 


. Ngành phụ Nấm tiếp hợp (Zygomycotina = lớp 
2ygomycetes) 

. Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp 
Deuteromycetes) 

. Ñgành phụ nấm Đãm (Basidiomycotina = Lớp 
Basidiomycetes) 

. Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp 
Deuteromycetes) 

. Vai trò hữu dụng của nấm trong chế biến thực phẩm 


Đại cương về nấm mốc 

Nấm mốc (fungus, mushroom) là vi sinh vật chân hạch, ở thể tản 
(thalophyte), tế bào không có diệp lục tố, sống dị dưỡng (hoại sinh, ký 
sinh, cộng sinh), vách tế bào cấu tạo chủ yếu là chitin, có hay không có 
celuloz và một số thành phần khác có hàm lượng thấp. Nấm học 
(Mycology) được khai sinh bỡi nhà thực vật học người Ý tên là Pier 
Antonio Micheli (1729) qua tài liệu công bố “giống cây lạ” (Nova 
Plantarum Genera) nhưng theo Giáo sử Ekriksson Gunnan (1978) thì 
người có công nghiên cứu sâu về nấm mốc lại là Elias Fries (1794 - 
1874). Theo Elizabeth Tootyll (1984) nấm mốc có khoảng 5.100 giống và 
50.000 loài được mô tả, tuy nhiên, ước tính có trên 100.000 đến 250.000 
loài nấm hiện diện trên trái đất. Nhiều loài nấm mốc có khả năng ký sinh 
trên nhiều ký chủ như động vật, thực vật, đặc biệt trên con ngƯỜi, cây 
trồng, vật nuôi, sản phẩm sau thu hoạch chưa hoặc đã qua chế biến, bảo 
quản. Một số là tác nhân gây bệnh, làm hư các thiết bị thủy tinh bảo 
quản không tốt nhưng cũng có nhiều loài có ích như tổng hợp ra acit hữỮu 
cơ, thuốc kháng sinh, vitamin, kích thích tỐ tăng trưởng thực vật đã được 
đưa vào sản xuất công nghiệp và có một số nấm được dùng làm đối 
tượng nghiên cứu về di truyền học. 


Hình dạng, kích thƯỚớc, cấu tạo cỦa nấm mốc 


Hình dạng và kích thước 


Một số ít nâm ở thể đơn bào có hình trứng (yeast=nấm men), đa sỐ có 
hình sợi (filamentous fungi=nấm sợi), sợi có ngăn vách (đa bào) hay 
không có ngăn vách (đơn bào). Sợi nấm thường là một Ống hình trụ dài 
có kích thước lớn nhỏ khác nhau tùy loài. Đường kính của sợi nấm 
thường từ 3-5ùm, có khi đến 10um, thậm chí đến 1mm. Chiều dài của 
sợi nấm có thể tới vài chục centimet. Các sợi nấm phát triển chiều dài 
theo kiểu tăng trưởng ở ngọn (Hình 1.1). Các sợi nấm có thể phân nhánh 
và các nhánh có thể lại phân nhánh liên tiếp tạo thành hệ sợi nấm 
(mycelium) khí sinh xù xì như bông. Trên môi trường đặc và trên một sỐ 
cơ chất trong tự nhiên, bào tử nấm, tế bào nấm hoặc một đoạn sợi nấm 


có thể phát triển thành một hệ sợi nấm có hình dạng nhất định gọi là 
khuẩn lạc nấm (Hình 1.2) 


Hình 1.1 Sợi nấm và cấu tạo 
vách tế bào sợi nấm 


(theo Samson và ctv., 1995) 


Hình 1.2. Một số dạng khuẩn lạc nấm (theo Samson và ctv., 1995) 


cấu tạo 


Tế bào nấm có cấu trúc tương tự nhƯ nhỮng tế bào vi sinh vật chân hạch 
khác được mô tả và trình bày nhƯ ở Hình 1.3 


Hình 1.3 Cấu tạo tế bào đỉnh sợi nấm Fusarium (theo Howard R J & Heist 
JR., 1979) (Chú thích: MT: vi ống, M: ty thể, SC: bộ Golgi, V: bọng(túi) 
đỉnh, P: màng sinh chất 4 lớp) 


Vách tế bào nấm cấu tạo bởi vi sợi chitin và có hoặc không có celluloz. 
Chitin là thành phần chính của vách tế bào ở hầu hết các loài nấm trừ 
nhóm Oomycetina. Những vi sợi chitin được hình thành nhờ vào enzim 
chitin syntaz (Hình 1.4). 


*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 1.4. Con đường tổng hợp chitin 


Tế bào chất của tế bào nấm chứa mạng nội mạc (endoplasmic 
reticulum), không bào (vacuoles), ty thể (mitochondria) và hạt dự trữ 
(glycogen và Iipid), đặc biệt cấu trúc ty thể ở tế bào nấm tương tự như 
cấu trúc ty thể ở tế bào thực vật. Ngoài ra, tế bào nấm còn có ribô thể 
(ribosomes) và những thể khác chưa rỏ chức năng. 


Tế bào nấm không có diệp lục tố, một vài loài nấm có rải rác trong tế 
bào một loại sắc tố đặc trưng mà Matsueda và ctv. (1978) đầu tiên ly trích 
được và gọi là neocercosporin (C29H26O10) có màu tím đỏ ở nấm 
Cercosporina kikuchi. 


Tế bào nấm không nhất thiết có một nhân mà thường có nhiều nhân. 
Nhân của tế bào nấm có hình cầu hay bầu dục với màng đôi phospholipid 
và protein dầy 0,02_m, bên trong màng nhân chứa ARN và ADN. 


Dinh dưỡng và tăng trưởng cỦa nấm mốc 


Hầu hết các loài nấm mốc không cần ánh sáng trong quá trình sinh 
trưởng. Tuy nhiên, có một số loài lại cần ánh sáng trong quá trình tạo bào 
tử (Buller, 1950). Nhiệt độ tối thiểu cần cho sự phát triển là từ 2oC đến 
5oC, tối hảo từ 22oC đến 27oC và nhiệt độ tối đa mà chúng có thể chịu 
đựng được là 35oC đến 40oC, cá biệt có một số ít loài có thể sống sót Ở 
OoC và ở 60oC. Nói chung, nấm mốc có thể phát triển tốt ở môi trường 
acit (pH=6) nhưng pH tối hảo là 5 - 6,5, một số loài phát triển tốt ở pH < 
3 và một số ít phát triển ở pH > 9 (Ingold, 1967). 


Oxi cũng cần cho sự phát triển của nấm mốc vì chúng là nhóm hiếu khí 
bắt buộc và sự phát triển sẽ ngưng khi không có oxi và dỉ nhiên nước là 
yếu tố cần thiết cho sự phát triển. 


Theo Alexopoulos và Minns (1979) cho biết nấm mốc có thể phát triển 
liên tục trong 400 năm hay hơn nếu các điều kiện môi trường đều thích 
hợp cho sự phát triển của chúng. 


Nấm mốc không có diệp lục tố nên chúng cần được cung cấp dinh 
dưỡng từ bên ngoài (nhóm dị dưỡng), một sỐ sống sót và phát triển nhờ 
khả năng ký sinh (sống ký sinh trong cơ thể động vật hay thực vật) hay 
hoại sinh (saprophytes) trên xác bã hữu cơ, cũng có nhóm nấm rễ hay địa 
y sống cộng sinh với nhóm thực vật nhất định. 


Theo Alexopoulos và Mims (1979) cho biết nguồn dưỡng chất cần thiết 
cho nấm được xếp theo thứ tự sau: C, O, H, Ñ P, K, Mg, S, B, Mn, Cu, 
Zn, Fe, Mo và Ca. Các nguyên tố này hiện diện trong các nguồn thức ăn 
vô cơ đơn giản như glucoz, muối ammonium... sẽ được nấm hấp thu dễ 
dàng, nếu tỪ nguồn thức ăn hữu cơ phức tạp nấm sẽ sản sinh và tiẾt ra 
bên ngoài các loại enzim thích hợp để cắt các đại phân tử này thành 
những phân tử nhỏ để dể hấp thu vào trong tế bào. 


Sinh sản cỦa nấm mốc 


Nói chung, nấm mốc sinh sản dưới 2 hình thức: vô tính và hữu tính. 
Trong sinh sản vô tính, nấm hình thành bào tử mà không qua việc giảm 
phân, trái lại trong sinh sản hữu tính nấm hình thành 2 loại giao tử đực và 
cái. 


Sinh sản vô tính 


The Alexopoulos và Mims (1979), nấm mốc sinh sản vô tính thể hiện qua 
2 dạng: sinh sản dinh dưỡng bằng đoạn sợi nấm phát triển dài ra hoặc 
phân nhánh và sinh sản bắng các loại bào tử. 


Một số loài nấm có những bào tử đặc trưng như sau: 


a. Bào tử túi (bào tử bọc)(sporangiospores): các bào tử động (zoospores) 
(Hình 1.5 a, b, c) có ở nấm Saprolegnia và bào tỬ túi (sporangiopores) Ở 
nấm Mucor, Rhizopus (Hình 1.6) chứa trong túi bào tử động 
(zoosporangium) và túi bào tử (sporangium) được mang bỡi cuống túi bào 
tử (sporangiophores). 


Hình 1.5 Bào tử động (theo Samson và ctv., 1995) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Hình 1.6. Bào tử túi (b) Ở Mucor circinelloides, a. cuống bào tử túi 
(theo Samson và ctv., 1995) 


b. Bào tử đính (conidium): các bào tử đính không có túi bao bọc ở giống 
nấm Aspergillus, Penicillium, ... Hình dạng, kích thước, màu sắc, trang trí 
và cách sắp xếp của bào tử đính thay đổi tỪ giống này sang giống khác và 
được dùng làm tiêu chuẩn để phân loại nấm. 


Cuống bào tử đính dạng bình có thể không phân nhánh như ở Aspergillus 
(Hình 1.7) hay dạng thẻ phân nhánh như ở Penicillium (Hình 1.8). Bào tử 
đính hình thành từ những cụm (cluster) trên nhỮng cuống bào tử đính ở 
Trichoderma (Hình 1.9). 


ˆ thế(9Ÿ£ÌF › 


sử 
bóng” 


cuồng 


Hình 3.3. Các kiểu cuống bào tử đính của Aspergillus. a. 1 lớp, b. 2 lớp, c. 
phiến, d. tia, e. tể (theo Samson và ctv., 1995) 


Hình 1.8. Bào tử đính và cuống bào tử đính ở Penicillium chrysogenum 
(theo Samson và ctv. 1995) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Hình 1.9. Cuống bào tử phân nhánh ở Trichoderma. a. T. viride, b. T. 
koningii, 

c. T. polysporum, d. T. citrinoviride (theo Samson v à ctv. 1995) 

Ở giống Microsporum và Fusarium, có hai loại bào tử đính: loại nhỏ, 


đồng nhất gọi là tiểu bào tử đính (microconidia) (Hình 1.10 a), loại lớn, 
đa dạng gọi là đại bào tử đính (macroconidia) (Hình 1.11 b) 


Hinh 1.10 Đính bào tử của 
PhsartUM cwumartfi 
(theo Von Arx., 1995) 


a. đại bào tử đính 
b. tiểu bào tử đính 
c. bào tử vách dày 


c. Bào tử tản (Thallospores): trong nhiều loài nấm men và nấm mốc có 
hình thức sinh sản đặc biệt gọi là bào tử tẳn. Bào tử tản có thể có nhỮng 
loại sau: 


1. Chồi hình thành từ tế bào nấm men: Cryptococcus và Candida là 
những loại bào tử tản đơn giản nhất, gọi là bào tử chồi 
(blastospores) 

2. Giống Ustilago có những sợi nấm có xuất hiện tế bào có vách dầy 
gọi là bào tử vách dầy còn gọi là bào tử áo (chlamydospores) (Hình 
1. 11 c). VỊ trí của bào tử vách dầy ở sợi nấm có thể khác nhau tùy 
loài. 


3. Giống Geotrichum và Oospora có sợi nấm kéo thẳng, vuông hay chử 
nhật và tế bào vách dầy gọi là bào tử đốt (arthrospores) (Hình 1.12) 


Hình 1.12 Bào tử đốt (theo Samson và ctv. 


1995) 


Sinh sản hỮu tính 


Sinh sản hữu tính xảy ra khi có sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái 
(gametes) có trải qua giai đoạn giảm phân. Quá trình sinh sản hữu tính 
trải qua 3 giai đoạn: 


« Tiếp hợp tế bào chất (plasmogamy) với sự hòa hợp 2 tế bào trần 
(protoplast) của 2 giao tử 

« Tiếp hợp nhân (karyogamy) với sự hòa hợp 2 nhân của 2 tế bào giao 
tử để tạo một nhân nhị bội (diploid) 

e Giảm phân (meiosis) giai đoạn này hình thành 4 bào tử đơn bội 
(haploid) qua sự giảm phân từ 2n NST (nhị bội) thành n NST (đơn 
bội). 


Theo Machlis (1966) tất cả các giai đoạn trên kể cả giai đoạn tạo cơ 
quan sinh dục được điều khiển bởi một số kích thích tố sinh dục (sexual 
hormones). 


CƠ quan sinh dục của nấm mốc có tên là túi giao tử (gametangia) có 2 
loại: cơ quan sinh dục đực gọi là túi đực (antheridium) chứa các giao tử 
đực (antherozoids), còn cƠ quan sinh dục cái gỌi túi noãn (oogonium) 
chứa giao tử cái hay noãn, khi có sự kết hợp giữa giao tử đực và noãn sẽ 
tạo thành bào tử, bào tử di động được gọi là bào tử động (zoospores). 


Kiểu hai sợi nấm có giới tính đực và cái tiếp hợp nhau sinh ra bào tử có 
tên là tiếp hợp tử (myxospores), tiếp hợp tử là đặc trưng của nhóm nấm 
Myxomycetes (Hình 1.13). 

Bào tử sinh dục khi hình thành có dạng túi gọi là nang (ascus) và túi này 
chứa những bào tử gọi là bào tử nang (ascospores). Nang và bào tỬ nang 
là đặc trưng của nhóm Ascomycetes (Hình 1.14) . 

Trong nhóm Basidiomycetes, 4 bào tử phát triển ở phần tận cùng của cấu 
trúc thể quả gọi là đăm (basidium) và bào tử được gọi là bào tử đãm 
(basidiospores) (Hình 1.15) 


Nhóm Nấm bất toàn (Deuteromycetes=Deuteromycotina)) gồm những 
nấm cho đến nay chưa biết rõ kiểu sinh sản hữu tính của chúng. 


**#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 3.2.1 Các kiểu hình thành tiếp hợp tử ở Mucoraceae. a-f. Rhizopus. 


ø-h. Zygorhynchus, I. Absidia, j. Phycomyces (theo Talbot, 1995) 


)® 6 @ 
1)8@6°12 


Hình 1.13. Bào tử nang ở Saccharomyces cerevisiae (theo Samson và 


ctv. 1995) 


Hình 1.14. Các kiểu bào tử đảm. a. Astrea, b. Bovista, c. Agaricales, 
d. Clavulina, e. Dacrymyces, f. Sistotrema, ø. Repetobasidium, h. Xenasma, 


i-n. bào tử đảm có vách, n. Puccinia. (theo Kreisel, 1995) 
VỊ trí và vai trò của nấm mốc 


Nấm mốc có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người một cách trực 
tiếp bằng cách làm hư hỏng, giảm phẩm chất lương thực, thực phẩm 
trước và sau thu hoạch, trongchế biến, bảo quản. Nấm mốc còn gây hư 
hại vật dụng, quần áo... hay gây bệnh cho người, động vật khác và cây 
trồng. Tuy nhiên, các qui trình chế biến thực phẩm có liên quan đến lên 
men đều cần đến sự có mặt của vi sinh vật trong đó có nấm mốc. Nấm 
mốc cũng giúp tổng hợp những loại kháng sinh (penicillin, griseofulvin), 
acit hữu cơ (acit oxalic, citric, øluconic...), vitamin (nhóm B, riboflavin), 
kích thích tố (gibberellin, auxin, cytokinin), một số enzim và các hoạt chất 


khác dùng trong công nghiệp thực phẩm và M dược ... đã được sử dụng. 
rộng rãi trên thế giới. Ngoài ra, nấm còn giỬ vai trò quan trọng trong việc 
phân giải chất hữu cơ trả lại độ mầu mỡ cho đất trồng. 


Một số loài thuộc giống Rhizopus, Mucor, Candida gây bệnh trên người, 
Microsporum gây bệnh trên chó, Aspergillus fumigatus gây bệnh trên 
chim; Saprolegnia và Achlya gây bệnh nấm ký sinh trên cá. NhỮng loài 
nấm gây bệnh trên cây trồng như Phytophthora, Fusarium, Cercospora.... 
đặc biệt nấm Aspergilus flavus và Aspergillus fumigatus phát triỂn trên 
ngũ cốc trong điều kiện thuận lợi sinh ra độc tố aflatoxin. 


Bên cạnh tác động gây hại, một số loài nấm mốc rất hữu ích trong sản 
xuất và đời sống như nấm ăn, nấm dược phẩm (nấm linh chi, Penicillium 
notatum tổng hợp nên penicillin, Penicillium griseofulvum tổng hợp nên 
øriseofulvin...), nấm Aspergillus niger tổng hợp các acit hỮu cơ như acit 
citric, acit gluconic, nấm Gibberella fujikuroi tổng hợp kích thích tố 
gibberellin và một số loài nấm thuộc nhóm Phycomycetina hay 
Deuteromycetina có thể ký sinh trên côn trùng gây hại qua đó có thể dùng 
làm thiên địch diỆt côn trùng. Ngoài ra, nhỮng loài nấm sống cộng sinh 
với thực vật như Nấm rễ (Mycorrhizae), _g1úp cho rễ cây hút được nhiều 
hơn lượng phân vô cơ khó tan và cung cấp cho nhu cầu phát triển của cây 
trồng. 


Nấm còn là đối tượng nghiên cứu về di truyền học như nấm Neurospora 
crassa, nấm Physarum polycephalum dùng để tổng hợp ADN và những 
nghiên cứu khác. 

Phân loại nấm mốc 


Đầu tiên, nấm được sắp xếp theo tiến hóa như mô hình dưới đây: (Hình 
1.15) 


Dayal (1975) liệt kê 7 đặc tính để phân loại nấm mốc như sau: 


1. đặc điểm hình thái 
2. ký chủ đặc thù 


3. đặc điểm sinh lý 

4. đặc điểm tế bào học và di truyền học 
5. đặc điểm kháng huyết thanh 

6. đặc tính sinh hóa chung 

7. phân loại số học 


Hình 1.15 Cây di truyền phát sinh ngành cho thấy nấm mốc có mối liên 
hệ gần với 


thực vật (PLANTAE) và động vật (ANIMALIA) (theo Hawkswort và 
ctv., 1995) 


Theo Gwynne-Vaughan và Barnes (1937) chia nấm thành 3 lớp chính: 
Phycomycetes, Ascomycetes và Basidiomycetes dựa trên khuẩn ty có vách 
ngăn ngang hay không và đặc điểm của bào tử. Theo Stevenson (1970) đã 
phân loại nấm trong ngành Mycota gồm 6 lớp: Chytridiomycetes, 


Oomycetes, Zyøomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, và 
Deuteromycetes. Gần đây, Kurashi (1985) nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của hệ thống ubiquinon trong phân loại nấm mốc cũng nhƯ ứng dụng kỹ 
thuật sinh học phân tử để khảo sát đa dạng di truyền và qua mối liên hệ 
di truyền phân loại lại cho chính xác hơn. 


Nấm roi - nấm trứng (ngành phụ Chytridiomycotina) 
Tài liệu về nẫm roi ~ nẫm trứng 


Ngành phụ Nấm tiếp hợp (Zygomycotina = lớp Zygomycetes) 
Các loài nấm thuộc ngành phụ này không có bào tử động, bào tử có vách 
dầy, chắc chắn nên gọi là bào tử tiếp hợp (zygospores). 


Đặc tính chung cỦa ngành phụ Nấm tiếp hợp 


e_ Đây là nhóm nấm ký sinh trên động vật, thực vật và cả trên nấm 
khác 

e Hầu hết nấm cho khuẩn ty phát triển và phân nhánh; có màu nâu, 
xám, trắng 

‹ Tế bào nấm chứa đầy đủ các thành phần như ti thể, nhân, ribộ thể, 
hạt lipid, mạng nội mạc 

e Màng tế bào chủ yếu là chitosan — chitin. Chitosan có nhiều ở bộ 
Mucorales và Entomophthorales nhưng không có bộ Zoophagales 

e© Nấm không có trung thể (centrioles) 

«Sinh sản vô tính với bào tửỬ trong túi hay bọc (sporangiospore) còn 
gọi là bào tử bất động (aplanospores), chứa rất nhiều bọc hay túi bào 
tỬ (sporangia). Số ít loài nấm sinh sản với bào tử vách dầy 
(chlamydospore), bào tử đính (conidia) 

© Sinh sản hữu tính với sự phân chia giao tử (2 giao tử phát triển từ 
khuẩn ty khác nhau). Hai giao tử hợp nhau thành bào tử có vách dày 
gọi là bào tử tiếp hợp (zygospore) nên gọi là lớp nấm tiếp hợp (lớp 
Zygomycetes). Bào tử tiếp hợp chống chịu sự khô hạn và những yếu 
tố bất lợi của môi trường: vỏ bào tử có màu đặc trưng Ở nhiều loài 
nấm nhất định. 


Phân loại 


Webster (1980) phân loại ngành phụ hay lớp nấm tiếp hợp chỉ có 2 bộ 
Mucorales và Entomophthorales 


Bộ Mucorales 
Bộ Mucorales bao gồm những loài phổ biến trong tự nhiên như đất, 


không khí, xác bã thực vật... trong đó có nhiều loài cũng có ích cho con 
người. Khuẩn ty phân nhánh và có vách ngăn ngang, trong tế bào chất với 


thành phần đã nêu ở đặc tính chung của lớp này, tế bào chất có thêm túi 
chứa dịch (cisternae) có nhiệm vụ giống như bộ Golgi; Sinh sản hữu tính 
với tiếp hợp tử (zygotes)(giao tử đa nhân hay nhiều nhân nhị bội 
[diploid]). 


Theo Martin (1961) phân chia bộ này gồm có 9 họ nhưng Hesseltine và 
Ellis (1973) chia bộ này thành 14 họ khác nhau trong đó họ Mucoraceae 
quan trọng nhất. 


HỌ Mucoraceae 


Những loài nấm thuộc họ này có những đặc tính chung là vỏ tế bào chứa 
chitin, chitosan; nấm có túi bào tử lớn (sporangia) chứa cuống hay lỏi 
(columella) và bào tử tiếp hợp hiện diện hầu hết các loài trong họ; 
Hesseltine và Ellis (1973) chia họ Mucoraceae thành 20 giống trong đó chỉ 
Rhizopus và chi Mucor là quan trọng nhất. 


Giống [Chi] Rhizopus 


Giống này có ít nhất 120 loài và thứ được mô tả trong đó Rhizopus 
stolonifer (R. nigricans) là loài phổ biến trong thiên nhiên và được mô tả 
tương đối kỷ; Rhizopus stolonifer thường hiện diện ở bánh mì củ nên 
thường được gọi là mốc bánh mì, nó còn hiện diện trong đất, trong trái 
cây hư, củ.... nó còn ký sinh trong rễ khoai tây, táo, dâu, cà chua nhiều khi 
chúng còn gây ra bệnh trên động vật nuôi. 


Hầu hết những loài Rhizopus là những loài thực vật hoại sinh 
(saprophytes), chúng phát triển khuẩn ty bao phủ phần bên ngoài của cơ 
chất (ví dụ như bánh mì), khuẩn ty của Rhizopus stolonifer có màu trắng, 
phân nhánh, đa nhân và không có vách ngăn ngang . Hầu hết các sợi 
khuẩn ty có dạng như sợi bông vải khi còn non (hình 3.1), sau đó phát 
triển sâu vào cơ chất thì phân chia thành 3 dạng khuẩn ty 


Dĩa petriBánh mìKhông bàonhânvỏ khuẩn ty 


Rhizopu5 


bread 


_"petri dish 


vecuole 


nuclei hyphai waill 


(granular) 


(vacuolate) 


Hình 3.1. Nấm Rhizopus phát triển bánh mì củ (a), sợi khuẩn ty nấm với 
nhiều nhân cùng đỉnh tăng trưởng (b) (Sharma, 1998) 


: khuẩn căn (rhizoids), khuẩn ngang (stolon) và cọng mang túi (bọc) bào 
tử (sporangiophores)(hình 3.2). 


e khuẩn căn là khuẩn ty ăn sâu vào cơ chất tương tỰ như rễ cây ăn sâu 
vào đất nhưng chúng phát triển cạn hơn. 

« khuẩn ngang là khuẩn ty nhưng phát triển chiều ngang, bên trên mặt 
cơ chất, chúng nối từng nhóm nấm với nhau. 


© Cọng mang túi bào tử là khuẩn ty mọc thẳng lên không, chúng phát 
triển tỪ trung tâm điểm xuất phát của khuẩn ngang và khuẩn căn, 
mỗi cọng mang túi bào tỬ phát triển tận cùng là túi bào tử 
(sporangium), đây là giai đoạn sinh sản vô tính. 


Cấu trúc bên trong cỦa khuẩn ty 


Khuẩn ty có cấu trúc hình ống (hình 3.1b) với vách khuẩn ty cấu tạo 
bằng chitin, siêu cấu trúc của vách khuẩn ty cho thấy chúng cấu tạo bằng 
vi sợi (microfibrillar), chạy song song bên bề mặt nối với nhau bằng 
màng plasma mỏng: Hạt nguyên sinh (protoplast) là những hạt bao gồm 
nhân, hạt dự trữ, ti thể, ribô thể, mạng nội mạc và nhỮng không bào 
(vacuole) và những hạt này tập trung nhiều ở định tăng trưởng hay đầu 
khuẩn ty. 


Spborangium 


spores =2 tà 


columella Ý v2 
Í sporangtophores „ ~ÿ 


Túi bào tử 

cọng bào tửcuống,lỏi 
khuẩn ngang 

khuẩn căn 


Hình 3.2. Ba loại khuẩn ty của nấm Rhizopus là khuẩn căn (rhizoid), 
khuẩn ngang (stolon) và cọng bào tử (sporangium)(Sharma, 1998) 


Dinh dưỡng 


Khuẩn căn tổng hợp và phóng thích nhiều enzym trong đó có những 
enzym phân hủy tinh bột thành đường đơn; môi trường với nhiều nitơ 
hữu cơ và vô cơ sẽ giúp Rhizopus tổng hợp nhiều protein hơn. 


Sinh sẵn vô tính (Asexual reproduction) 


Đặc tính của giống này là hình thành những cọng mang bọc bào tử 
(sporangiophores) và túi (bọc) bào tử (sporangium). Bào tử không có roi, 
gần như tròn, đồng nhất, đa nhân nằm trong túi màu đen gọi là túi bào tử, 
một túi bào tử phát triển đơn độc và tận cùng của cọng mang bọc bào tử 
(hình 3.2) và bọc bào tỬ có màu đen nên còn gọi là mốc đen. 


Sinh sắn hữu tính (Sexual reproduction) 


Bắt đầu giai đoạn sinh sản hữu tính bằng sự tiếp hợp (conjugation) và 
kết quả tạo nên bào tử tiếp hợp (zygospore), quá trình sinh sản hữu tính 
chia ra 2 trường hợp như sau: 


«Dị tán (heterothallic) trong đó 2 nòi khác nhau tỪ 2 sợi nấm khác 
(tạm gọi là + và - ) kết hợp với nhau 

e Đồng tán (Homothallic) trong đó 2 nòi kết hợp từ một sợi nấm như 
trường hợp Rhizopus sexualis. 


Trong những loài dị tán, hai khuẩn ty khác nhau cho ra 2 bào tử khác nhau 
+ và - sẽ kết hợp lại với nhau thành thể nhị bội (diploid) và phát triển 
thành túi giao tử non (progametangia) gọi là thể tiếp hợp (zygophores) 
(hình 3.3). 


thể tiếp hợp 


Túi giao tử non 


gametangia = túi giao tỬ 


Hình 3.3. Sinh sản hữu tính với trường hợp dị tán trong đó 2 bào tỬ + và - 
kết hợp với nhau từ 2 khuẩn ty nấm khác nhau tạo nên bào tử tiếp hợp 
(Sharma, 1998) 


bạc bản tử 


Columella = lỏi, promycelium = tiền khuẩn ty 


Hình 3.4. Bào tử nẩy mầm cho ra các tiền khuẩn ty và tạo ra các bào tử 
có nhân đơn bội (Sharma, 1998) 


Bào tử tiếp hợp (zygospore) mọc mầm bằng cách phá vỡ vỏ bào tử (hình 
3.4) phát triển thành một khuẩn ty hình ống mọc thằng lên không gọi là 
tiền khuẩn ty (promycelium); Tiền khuẩn ty bắt đầu giảm phân để cho 
các nhân đơn bội (n nhiễm sắc thể [NST]) và hình thành túi bào tử ở tận 
ngọn và tuí bào tử này chứa bào tử cả hai loại + và - . Trong trường hợp 
đồng tán (như Rhizopus sexualis) thể thụ tinh xuất phát từ một khuẩn ty 
(hình 4.5) và tạo nên bào tử tiếp hợp riêng biệt kết hợp với nhau. SỰ phát 
triển tiền khuẩn ty nấm R. sexualis tương tự như nấm R. stolonifer. 


`. ` 


hores 
^ zvgoe: B 


⁄ 


j 7h 
Bản tử tiến hợp zvoospore 
—= ' 
`Se E 7 


Hình 3.5. Sinh sản hữu tính với trường hợp đồng tán ở nấm Rhizopus 
sexualis (Sharma, 1998) 


Chỉ Mucor 


Mucor là nhóm nấm hoại sinh trên xác bã hữu cơ đặc biệt trong dạ dày 
của ngựa và trâu bò (Mucor mucedo), nhiều loài phát tán trong đất như 


Mucor racemosus và Mucor spinosus, nấm này cũng có mặt trên bánh mì 
củ, thịt, phó mát, nƯớc trái cây... nhiều loài gây ra bệnh mycormycosis 
trên người và gia súc; Tuy nhiên nhiều loài nấm cũng có ích như Mucor 
rouxii phân hủy tinh bột thành đường: Đặc tính phát triển của Mucor 
giống như Rhizopus, ví dụ như chúng phát triển khuẩn ty trên bánh mì củ 
trong 24 giỜ. 


Sinh sẵn vô tính (Asexual reproduction) 


Nấm Mucor sinh sản vô tính như nấm Rhizopus bằng cách thành lập 
cọng mang bọc bào tử và bào tử vách dày (chlamydospore). 


- CỌng mang bọc bào tử với những bào tử bất động hình thành trong cái 
bao hay bọc bào tử (sporangia); mỗi bọc bào tử phát triển tận ngọn, 
không phân nhánh và cọng mang bọc bào tử phát triển riêng biệt, không 
cùng nhóm (hình 3.6) nhiều khi có nhiều loài cá biệt có thể mang bọc bào 
tử phân nhánh như Mucor racemosus (hình 3.7) và Mucor plumbeus. 


sporangtu 


>2 9) 


^A 
bọc bào tử 
Hình 3.6. Cọng mang bọc bào tử với 1 bọc bào tử (Sharma, 1998) 


Trong tế bào chất chứa nhiều nhân nhưng ở bào tử chỉ có 1 nhân, tuí bào 
tử đổi sang màu nâu khi bào tử trưởng thành và dể dàng vở ra để phóng 
thích bào tử theo gió, nhiều khi bào tử dính vào chân côn trùng để phát tán 
tới những nguồn thức ăn khác và khi có điều kiện thuận tiện, bào tử nẩy 
mầm cho ra một khuẩn ty mới. 


Không giống như những loài khác trong giống Mucor, Mucor rouxii có 
bào tử nẩy mầm nhƯ nấm men trong điều kiện ky khí, đặc biệt khi có sự 
hiện diện của khí CO2; tuy nhiên, khi có đủ oxi thì bào tử nẩy mầm cho 
ra một khuẩn ty bình thuờng. 


sporangial weall 


chlamyd0§pores 


⁄ 
⁄⁄" 


Hình 3.7. Thể mang bọc bào tử với 
nhiều bọc bào tử 

sporangial wall = vỏ túi bào tử 
sporangiospores = bào tử 

branched sporangiophore = 

cọng mang bọc bào tử phân nhánh 
chlamydospore = bào tử vách dầy 
sporangium = bọc bào tử 


- Bào tử nang chỉ thành lập khi khuẩn ty tạo ra những tế bào có thành dầy 
như trường hợp Mucor racemosus (hình 3.7). 


sporangium 
(+ œr —) là" 
A^ASEXUAL 
REPRODUCTION Spores 
(+ or —} 


Äfucor 
mycelium 


x6 dc ịổếycp SỐ... 


Spores k" Pprogametangium 
(+or—} (—= 
progametangtum 
„ (+) 
- gametangium 
spborangium (— ) 
(tor—) SEXUAL 
\ REPRODUCTION gametangium 
(+} 


Hình 3.8. Sơ đồ 

sinh sản hữu 

tính (đồng tán) 

ở Mucor 

Progametangium = tiền giao tử 
Gametangium = giao tử 


Zygospore = bào tử tiếp hợp 


Sinh sẩn hữu tính (Sexual reproduction) 


Trong sinh sản hữu tính, Mucor có những đặc điểm chung với Rhizopus, 
M. genevensis và nhiều loài khác là nhỮng loài đồng tán (tất cả sinh ra từ 


một khuẩn ty và thành lập bào tử tiếp hợp)(Hình 3.8), tuy nhiên, M. 
mucedo và nhữỮng loài khác lại là dị tán (hình 3.9) 


| ASEXUAL 
Đa yn REPRODUCTION  $POr® (+) 
+) 


N. 


mycelium (+) sa. € 
ˆ ớ Mu gg progametangium 
(+) 


NÊN r tre (—-)»a 
+ P 
r Hy Khz:ỊG 56.85 
TT N REPRO- 
ke 4<: 
N por@§ (—) — 
§porangium l3) 
(+)  spores SEXUAL 


( REPRODUCTION 
gametangium 
Nà —) (+) 
_X° 
e9 
SG —NG Zyg0§pore 


L+ ^) 


Hình 3.9. Sơ đồ sinhsản hữu tính (dị tán) nấm Mucor (Sharma, 1998) 


Hai giống Rhizopus và Mucor trong họ Mucoraceae có những điểm khác 
biệt cơ bản sau: 


giống Rhizopus giống Mucor 

Có khuẩn căn Không có khuẩn căn 

Có khuẩn ngang Không có khuẩn ngang 

Thức ăn được hấp thu từ Thức ăn được hấp thu từ bề mặt 
khuẩn căn khuẩn ty 

Cọng bào tử phát triển Cọng bào tử phát triển riêng biệt và 
riêng biệt với khuẩn căn không cùng tập hợp thành nhóm 


Bào tử dính trên cuỐng 


1 voan nan Bào tử dể phát tán theo gió 
bào tử và khó phân tán % Hệ hôm BI 


Tầm quan trọng của bộ Mucorales 


1. Các giống trong bộ này gây ra một số bệnh trên khoai tây, dâu, táo, 

và nhiều loại trái cây khác 

Hột giống luôn nhiễm các bào tử của các giống trong bộ này 

. Rhizopus là tác nhân nhiễm mốc trên bánh mì 

. Các giống nấm còn gây ra một số bệnh trên nguời và gia súc 

. Nhiều loài trong giống Rhizopus tổng hợp acit lactic và acit fumaric 
như Rhizopus oryzae và R. stolonifer 

6. Nhiều loài trong giống Rhizopus và Mucor dùng để sản xuất rượu 


ƠI + 2 R2 


7. Nhiều loài trong giống Actinomucor và Mucor dùng để sản xuất 
Tempeh và Sufu 
8. Nhiều loài của giống Blakeslea tổng hợp nhiều f-carotene 
9. Nhiều loài trong bộ này có khả năng ký sinh trên nhiều loài nấm 
khác 
10. Rhizopus stolonifer được dùng sản xuất corticoid 


Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp Deuteromycetes) 
Đây là tài liệu về ngành phụ nấm bất toàn 


Giới thiệu chung 


Ngành phụ Deuteromycotina gồm một hệ thống các nhóm nấm bị thiếu 
hoặc không phát hiện được những đặc điểm của nấm hoàn chỉnh (tiếp 
hợp, nang hoặc đảm); những nấm này không mang bào tử tiếp hợp 
(zygospore), bào tỬ nang (ascospore), hoặc bào tử đảm (bào tử đính thứ 
sinh - basidiospore). Nấm này thiếu giai đoạn sinh sản hỮu tính trong 
vòng đời nên người ta gọi chung là nấm không hoàn chỉnh hay “Nấm bất 
toàn” (Imperfect fungi). Các cá thể chỉ sinh sản bằng hình thức vô tính, 
chủ yếu là bằng bào tử đính (conidia) phát triển trên cuống bào tử đính 
(conidiophores). 


Sutton (1973) đề nghị Deuteromycotina như "là một tập hợp các kiểu 
nấm sinh sản bằng bào tử với dạng không hợp nhân bởi sự giảm nhiễm" 


Đặc điểm chung 


- Deuteromycotina được mô tả bởi trên 15.000 loài (Ainsworth, 1973) 
phần lớn sống trên cạn; Một số lớn nấm bất toàn thuỷ sinh (Alatospora, 
Tricladium, Pyricularia) tìm thấy trong cả môi trường biển và nước ngọt, 
đa số các cá thể hoại sinh hoặc ký sinh, là nguyên nhân gây một số bệnh 
trên thực vật và động vật. 


- Ngoại trừ dạng đơn bào giống như nấm men của Blastomycetes, hầu 
hết tất cả Deuteromycotina còn lại đều có hệ khuẩn ty (mycelium) thật, 
gồm có sự phát triển sợi, phân nhánh và vách ngăn sợi nấm (hypha) 


- Hệ sợi nấm thường có gian bào hoặc nội bào và mỗi tế bào chứa nhiều 
nhân. 


- Vách ngăn trên tất cả các loài được khảo sát hầu như giống với 
Ascomycotina,có một lỖ thông giỮa mỗi vách. 


- Hoàn toàn không có sinh sản hữu tính, sinh sản chủ yếu bằng dạng bào 
tử đặc biệt là bào tử đính (conidia); Bào tử là bào tử đính bất động, phát 
triển bên ngoài cuống bào tử đính, về phần này thì Deuteromycotina 
giống như Ascomycotina. Bào tử đính có hình dạng, kích thước, màu sắc 
thay đổi... nó có thể trong suốt hoặc có màu sắc thay đổi, đơn nhân hoặc 
đa nhân, có vách ngăn ngang, dọc hoặc không: Nó có thể có hình trứng 
(oval), thuôn dài, hình cầu, dạng sao, dạng hơi cong, dạng sợi, hình đĩa, 
dạng cuộn xoắn hay những dạng khác. 


- Bào tử đính được sinh trực tiếp từ cuống bào tử hoặc từ một vài kiểu 
thể quả nhƯ; bó sợi bào tử (synnema) (hình 6.1), cụm cuống bào tử 
(arcevulus) (hình 6.2), gốc cụm bào tử đính (sporodochium) hoặc túi bào 
tử phấn (pycnidium). Những thể quả này là các mô mềm giả trong phạm 
vi nơi bào tử được sinh ra. Sutton (1973) phát hiện chỉ có 3 kiểu thể quả 
là túi bào tử phấn, cụm cuống bào tử và lớp chất đệm (stroma) 


- Giới tính đối ứng (Parasexuality) (dị tính) được mô tả trên một sỐ 
Deuteromycotina; dưới hiện tượng này, có sự hình thành các u tích hợp 
chất nguyên sinh, tiếp hợp nhân và đơn bội hoá tại một thời điểm đặc 
biệt hoặc một vị trí đặc biệt trong vòng đời của nấm. Hiện tượng này 
được đề cập một cách gián tiếp bởi Pontecorvo và Roper (1952) và 
những nghiên cứu bổ sung của Pontecorvo (1956,1958), Davis (1966). 
Một vài cơ sở bên ngoài của hiện tượng này bao gồm sự thành lập của 
hai kiểu nhân (heterokaryotic) (dị hạch), sợi nấm; có sự tiếp hợp nhân và 
nhân lên của nhân lưỡng bội, có sự xảy ra phân bào gián phân (mitosis), 
sự "tuyển chọn" của nhân lưỡng bội và cuối cùng là sự đơn bội hoá một 
vài nhân lưỡng bội trong khuẩn ty. 


“% Q2; Pycasdsose.. sa 


*#,—w` 


..“g 
vã 


Hình 5.9 Nắm Colletotrichurm (A), nắn Fusariuse (B) và nắm Enidothiia 


Hình 6.2. Nấm Collectrichum [A], Eusarium [B], Endothia C](Sharma, 
1998) 


Tầm quan trọng 


Phần lớn các nấm trong ngành Deuteromycotina đều có tác động trỰc tiếp 
hoặc gián tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người. Một số nấm 
thuộc lớp Hypomycetes như một số loài thuộc giống Alternaria gây bệnh 
gÏ sét Ở khoai tây, cà chua và một số cây trồng họ Solanaceae; Pyricularia 
gây bệnh đạo ôn ở lúa; Cercospora gây bệnh đốm lá ở bông vải, thuốc lá, 
C. apii gây lở loét ngoài da Ở người. Giống Fusarium gây bệnh thối đỏ ở 
mía, thối quả cà chua (Eusarium solani), thối khô khoai tây, hư hành tỏi; 
Các cá thể thuộc chi Colletotrichum gây bệnh loét cây, C. lagenarium gây 
bệnh thối hồng ở bầu bí (Sharma, 1989; Lương Đức Phẩm, 2002). Độc 
tố nấm Fusarium, Alternaria gây xuất huyết nội quan (dạ dày, ruột, 
gan,...), rối loạn thần kinh. 


Phân loại 


Hình dạng, kích thước, vách ngăn, màu sắc và sự trang trí của bào tử là 
tiêu chuẩn chính để phân loại Deuteromycotina; Song song với việc dựa 
vào hình thái của bào tử thì sự phát triển của chúng (tản và kiểu phát 
triển phôi nguyên bào, Kendrick, 1971), hình dạng và sự phát sinh của 
cuống bào tử đính cũng như sự tụ hợp của chúng trong dạng thể quả xác 
định (bó sợi bào tử (synnema), cụm cuống bào tử (arcevulus), gốc cụm 
bào tử đính (sporodochium) hoặc túi bào tử phấn (pycnidium) cũng là 
những đặc điểm phân loại quan trọng. 


Ainswoth (1973) chia ngành phụ Deuteromycotina theo 3 lớp: 


© Khuẩn ty không phát triển hoặc phát triển yếu; dạng cơ thể giống 
như nấm men và có sự nảy chồi: Blastomycetes 

© Khuẩn ty thật; không nảy chồi; sợi nấm bất dục hoặc sinh bào tử 
trên cuống, không có sự tập trung thành túi bào tử hay cụm cuống 


bào tử: Hypomycetes 
© Khuẩn ty thật; bào tử tập trung trong túi bào tử hoặc trên cụm cuống 
bào tử: Coelomycetes 


Alexopoulos và Mims (1979) đã đưa ra 3 lớp phụ hình thức là 
Blastomycetidae, Hypomycetidae và Coelomycetidae. 


Lớp Hypomycetes 


Đặc tính chung 


e Phần lớn các cá thể sống hoại sinh trên thực vật hoặc ký sinh. 

« Sợi nấm phát triển mạnh, có vách ngăn và phân nhánh. 

« Chủ yếu sinh sản bằng bào tử (Moniliales) nhưng một số chỉ sinh 
sản bằng phân đoạn (fragmentation) như Rhizoctonia và Sclerotium. 

«Bào tỬ của chúng khô hoặc nhầy nhớt. 

«Cả túi bào tử lẫn cụm cuống bào tử đều không có trong sự sinh sản 
của bất kỳ cá thể nào. 


Phân loại 


Alexopoulos và Mims (1979) đã công nhận 2 bộ hình thức (Moniliales và 
Agromycerales) dưới phân lớp hình thức Hyphomycetidae, các cá thể của 
Hyphomycetes sinh ra bào tử được đặt trong bộ hình thức Moniliales 
nhưng những dạng thiếu bào tử và sinh sản bằng phân đoạn sợi nấm thì 
được đặt vào bộ hình thức Agromycetales. 


Đặc điểm của bộ Moniliales 


Phần lớn cá thể hoại sinh hoặc ký sinh và bào tử của chúng phát triển 
trên những sợi nhánh chuyên biệt là cuống bào tử (sporophore) hoặc 


cuống bào tử đính (connidiospore), chúng được đề nghị thành 4 họ hình 
thức (form-class) sau: 


1. Moniliaceae: cuống bào tử tách ra từ một sợi nào đó hoặc không có; 
bào tử và hệ sợi nấm trong suốt hoặc có màu sáng, đại diện Monilia. 

2. Dematiaceae: bào tử và hệ sợi nấm màu sậm. Đại diện Altenaria, 
Curvularia, Cercospora, Helminthosporium, Drechslera. 

3. Tuberculariaceae: bào tử và cuống bào tử đính được sinh ra từ cụm 
cuống bào tử. Đại diện Fusarium. 

4. Stilbellaceae: bào tử và cuống bào tử đính phát triển trong bó cuỐng 
bào tử đính. Đại diện Graphium. 


a. Giống ALTERNARIA 
* Đặc điểm 


Nhóm nấm này khá phổ biến, có nhiều loài hoại sinh và gây chết từng 
phần cây trồng. Alternaria là tác nhân gây nhiễm chính trong nuôi cấy 
trong phòng thí nghiệm. Bào tử của chúng rất phổ biến trong bụi bặm 
trong nhà, trong không khí và là tác nhân chính gây dị ứng (Hyde và 
Williams, 1946), một số bệnh về da và vài rối loạn nghiêm trọng Ở cơ 
thể người.Nhiều loài Alternaria ký sinh trên thực vật. Trên các cá thể 
thuộc họ Solanaceae (khoai tây), Alternaria cho triệu chứng bệnh rỉ sét 
sớm hơn là Phytophthora infestans (thuộc lớp Oomycetes, tác nhân gây 
bệnh rỉ sét muộn (late-blight) ở khoai tây), chỉ riêng Alternaria được gọi là 
“bệnh rỉ sét sơm”. Triệu chứng sớm của bệnh là nhỮng đốm nhỏ màu 
vàng nâu trên lá, sau đó lan rộng tạo những vết hình nhẫn đồng tâm; Toàn 
bộ phiến lá, cuống lá, gân lá và thậm chí cả hệ thống mạch dẫn cũng tổn 
thương đứt gãy do bị nhiễm. Phần còn lại của ống mạch có màu nâu. 


E—_ Những phần bị 
z nthiêmnầm 


Hình 6.3. Alternaria solani trên khoai tây (Solanium tuberosum)(Sharma, 
1998) 


Alternaria alternata (=A.tenuis) là nguyên nhân gây bệnh “đốm đen” trên 
lúa mì trong khi A.triticina gây bệnh rỉ sét (thối khô lá) (Bhownik, 1969). 
A. brassicae và A.brassicicola tấn công trên hạt Brascica (họ cải bắp) còn 
A.solani (hình 6.3) gây bệnh rỉ sét sớm trên khoai tây và các loài khác 
thuộc họ Solanaceae; Một vài loài Alternaria khác (với ký chủ của chúng 
trong ngoặc đơn) là A. citri (trên lá họ cam quít Citrus sp.), A..helianthi 
(trên hướng dương Helianthus annuus) và A. palandui và A. porri gây cháy 
lá trên hành tây, tỏi. 


« HỆ sợi nấm 


Màu nâu sáng, mảnh, phân nhánh mạnh, sợi nấm có vách ngăn trước hết 
là gian bào, sau đó có thể trở thành nội bào.;Mỗi tế bào thường có nhiều 
nhân. Theo Knox-Davis (1979) thì những tế bào sinh dưỡng của 
A.brasicicola chứa từ một tới nhiều nhân, đầu mút tế bào sợi nấm có 27 
nhân và những tế bào già có đến 33 nhân. 


se Sinh sản 
Giống Alternaria chủ yếu sinh sản bằng cách tạo bào tử đính; Giai đoạn 


hoàn chỉnh của Aliernaria là Pleospora infectoria (hình 6.4) - một loại 
nấm Loculoascomycetous (Webster, 1980). 


Nha bàn tửphòng 


Bản tử nang »s 


Hình 6.4. Một nha bào tử phòng (ascus) của Pleospora infectoria — mỘt 
loại nấm 


Loculoascomycetous — giai đoạn hoàn chỉnh của Alternaria (Sharma, 1998) 


Bào tử đính phát triển trên cuống bào tử đính ngắn, sậm màu và thường 
vô định hình; Một bào tử phát triển như là chồi ngọn của tế bào đỉnh trên 
cuống bào tử đính (hình 6.5. A-D); Nó không phát triển bằng cách thắt eo 
và mở rộng phần chót tế bào của cuống bào tử. Những bào tử non được 
phân cách bằng vách ngăn ngang (hình 6.5. E) với sự phát triển cỦa vành 
hình khuyên vào bên trong (Campbell,1970); Trung tâm mỗi vách ngăn có 
một lỗ thông nội chất giữa các tế bào của bào tử, sau đó một số tế bào 
phân cách bởi vách ngăn dọc (hình 6.5. F). Nhóm bào tử với vách ngăn và 
dọc như thế được gọi là dạng quả dâu (muriform) hoặc bào tử lưới 
(dictyospore), thường thì phần chóp bào tử nảy chổi và cuối cùng tạo 
thành sợi của bào tử (hình 6.5. G'). 


Đôi khi chồi có thể phát triển từ tế bào thấp hơn hay gắn vào bào tử tạo 
nên nhánh của sợi bào tử (hình 6.5. H-I). Sự mở rộng thêm của sợi bào tử 
sẽ ngưng khi có sự bịt kín lỗ nền bào tử; Bào tử chín là một quả thể 
nhiều nhân có vách ngang và dọc; Nó được bao quanh bởi 2 lớp vách, 
tầng ngoài có sắc tố của tế bào, tầng trong trong suốt (Campbel, 1969, 
1970). 


Theo Knok-Davies (1979) cuống bào tử chín chứa vài nhân (0-3) trong khi 
bào tử chứa 1-2 nhân, Purkayastha và cộng sự (1980) đã nghiên cứu siêu 
cấu trúc bề mặt của 5 loài Alternaria gây bệnh (A.longissima, A.cassiae, 
A.tenuissima, A.raphani và A.sonchi); Các hạt bào tử được phát tán nhờ 
gió, gặp điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp bào tử nảy mầm tạo từ 5 
đến 10 ống (hình thành sợi nấm)(hình 6.5. J). 


contdiophore 
Ba, 
Tg ị 
^ B 
young 
conidium 


conid:a 


m 


lateral 


Lm '”> .-xn 
s“.. 


NHI NG 


Conidiophore = cọng mang t1ui bào tử, bud = chồi, conidia = bào tử đính, 
germ tube = ống mầm, lateral bud = chồi hông, young conidium = bào tử 
đính non 


Hình 6.5. A-F sự phát triển bào tử đính của Alternaria solani; G, 2 bào tử 
đính thành chuỗi của A.brascicae; H, bào tử nảy chồi của A.brasicicola; I, 
chuỗi bào tử phân nhánh của A.brascicae; J, bào tử nảy chồi của 
A.brasicicola (Sharma, 1998) 


Kiểm soát bệnh thối lụi 


Sự luân phiên mùa vụ là có lợi vì bệnh chủ yếu từ đất trồng: Thuốc phun 
trừ nấm tốt nhất là loại có chứa đồng hoặc kẽm, cách khoảng 15 ngày 
trong phạm vi kiểm soát dự phòng. Azariah và cộng sự (1962) chủ trương 
sử dụng hỗn hợp Bordeux trong khi đó Mathur và cộng sự (1971) thì giới 
thiệu phun Zineb và Dithane M-45. 


b. Giống CERCOSPORA 
Đặc điểm 


Giống như Alternaria, Cercospora cũng là một chỉ lớn trong họ 
Dematiaceae, được đại diện bởi trên 2000 loài (Ellis, 1971) nhưng số lớn 
xuất hiện rất nhiều và hầu như đồng dạng (Webster,1980). Cercospora là 
nguyên nhân gây bệnh đốm lá trên cà chua, rau diếp, khoai tây, bông vải, 
lúa, đậu phông, Ớt, đậu trứng cút (piegon pea - arhar), củ cải đường, 
thuốc lá... và nhiều cây trồng kinh tẾ quan trọng khác; C. personata là tác 
nhân gây bệnh đốm gạch nâu ở đậu phông (Arachis hypogea), 
C.gossypina gây bệnh đốm lá trên bông vải (Gossypium herbaceum) và C. 
oryzae gây bệnh gạch nâu trên lúa, C. apii gây bệnh trên người và có thể 
là nguyên nhân gây những vết lở loét trầm trọng trên mặt trông rất kinh 
khủng. (Emmons và ctv, 1975). Hệ sợi nấm phát triển mạnh, phân nhánh 
và có vách ngăn mỏng, sợi nấm nội bào, giác mút phân nhánh tìm thấy ở 
C. personata; Hệ sợi nấm cả bên trong và bên ngoài tìm thấy ở 
C.arachidicola. 


Vào thời điểm hình thành bào tử đính, sợi nấm tập trung thành khối dày 
đặc dạng quả cầu gọi là chất nền (stroma), chất nền phát triển bên dưới 
lớp biểu bì trong những lổ hỗng dưới khí khẩu của lá; Bào tử đính phát 
triển trên vách ngăn những cuống bào tỬ màu sậm, có những biến đổi rất 
lớn về kích thước của bào tử và cuống bào tử; Bào tử dài, mảnh, hẹp, 
thon nhọn và chứa rất nhiều vách ngăn ngang (hình 6.6). Sự phát triển 
của những cuống bào tử ghép thành cụm sậm màu, cong gập như đầu 
gối, thường chúng thò ra ngoài chất nền của tế bào lá cây chủ, sự phóng 


thích bào tử khỏi cuống bào tử đính tạo vết sẹo nhỏ nơi nó gắn vào, bào 
tử phát tán hiệu quả nhờ các giọt mưa, gặp điều kiện nhiệt độ và ẩm độ 
thích hợp, mỗi bào tử nảy mầm và tạo nên hệ sợi nấm mới. 


Conidiophore = cọng mang túi bào tử 


Hình 6.6. Cuống bào tử và bào tử của Cercospora beticola (Sharma, 1998) 


Giống CURCULARIA 
Đặc điểm 


Nó cũng là một thành viên của họ Dematiaceae của bộ Moniliales, nó 
được giới thiệu trên 30 loài; Curvularia tìm thấy trên lúa (Benoit và 
Mathur, 1970) và nhiều cây trồng khác. Là tác nhân gây bệnh đốm lá, 
bệnh rỉ sét (thối khô), biến dạng hạt, biến màu (bạc màu) hạt và thậm 
chí thối rễ; Giai đoạn hoàn chỉnh đã được biết là dạng loài của 
Cochliobolus, một thành viên của Loculoascomycetes. Cuống bào tử đứng 
thẳng, sợi lớn (marconematous) và sợi đơn (mononematous). Bào tử xoắn 


thành vòng trên cuống bào tử. Bào tử thường cong. Có 3 bào tử trên một 
đế là nhiều nhất (hình 6.7); Sự lồi lên của rốn hạt bào tử trên đế gặp ở 
một vài loài như C.combopogonis, đôi khi cuống bào tử phát triển trên 
chất nền. 


Hình 6.7. Cuống bào tử và bào tử của Curvularia lunata (Sharma, 1998) 


Giống PYRICULARIA 
Đặc điểm 


Pyricularia là một thành viên của họ Dematiaceae, bộ Moniliales; P, 
oryzae là nguyên nhân chính gây bệnh đạo ôn (nổ lốp) ở lúa; Nấm bệnh 
thường giết chết hoàn toàn cây con, đôi khi trên lúa trưởng thành, nó cũng 
nhiễm trên nhiều thực vật như cỏ mần trầu voi (Euleusine coracana) và 
kê (Setaria italica). 


Hệ sợi nấm phát triển và phân nhánh, có vách ngăn, sợi nấm nội bào 
hoặc gian bào, tế bào thường nhiều nhân, cuống bào tử thường đơn, dài, 
mảnh, có hoặc không có vách ngăn, và thường không phân nhánh. Một 
nhóm cuống bào tử mọc trên chất nền, bào tỬ màu nâu nhợt, dạng quả lê 
ngược và có 2 vách ngăn (tạo 3 ngăn) (hình 6.8); Mỗi bào tử gắn với 
cuống bào tử bởi rốn hạt (hilum) như nhú lồi. 


Bào tử được phóng thích khi ẩm độ rất cao đặc biệt vào ban đêm, có thể 
sự vỡ ra của rốn hạt gây phóng thích bào tử. 


Massarina, một nấm Loculascomycetes được giới thiệu như giai đoạn 
hoàn chỉnh của Pyricularia aquatica, trong khi đó giai đoạn hoàn chỉnh của 
P.grisea là Magnaporthe grisea lại là nâm Pyrenomyceteous. 


Conidia = bào tử đính, conidiophore = cọng mang túi bào tử 


Hình 6.8. Cuống bào tử và bào tử của Pyricularia oryzae (Sharma, 1998) 


Giống FUSARIUM 
Đặc điểm 


Fusarium là chi lớn nhất trong Tuberculariaceae, chúng hoại sinh hoặc ký 
sinh trên nhiều cây trồng, cây ăn trái và rau. Nó là nguyên nhân chính làm 
héo rũ cây chủ. Hệ sợi nấm lan toả khắp mô mạch và lấp kín mạch gỗ. 
Sự lấp mạch gỗ sẽ cản trở quá trình chuyển vận nước làm héo cây (hình 
6.9 A), Fusarium cũng sản xuất một số chất độc tiết vào mạch dẫn cây 
chủ cũng có thể gây héo rũ, nhiều loài thực vật bị Fusarium tấn công 
(hình 6.9. A). Sau đây là vài loài Fusarium gây bệnh héo lá và cây chủ 
(trong ngoặc đơn): F. udum (trên đậu săn Cajanus cajan), F.oxysporum bv. 
licopersici (trên cà chua Lycospersicon esculentum), F. lini (trên cây lanh 
Linum usitatissimum) FE. solani (trên khoai tây Solanum tuberosum) và E. 
orthaceras (trên đậu mơ-đậu Thổ Nhĩ Kỳ Cicer arietium). 


Hệ sợi nấm phân nhánh, có vách ngăn, sợi nấm thường không màu, 
chuyển màu nâu khi già. Hệ sợi nấm sản sinh độc tỐ tiết vào hệ mạch 
gây héo cây chủ. 


Sinh sẳn 


Fusarium sinh sản vô tính trung bình giữa 3 kiểu bào tử vô tính là bào tử 
đính lớn (Macroconidia), bào tử đính nhỏ (Microconidia) và bào tử vách 
dày (hậu bào tử - Chlamydospores).Macroconidia dài, nhiều nhân, hình 
liềm hoặc thân cong sinh ra từ cuống bào tử. Đầu và cuối bào tử lớn 
thuôn nhọn (hình 6.9 C); Một vài loài bào tử lớn tách rời và không gắn 
trên cuống bào tử, những tế bào sinh bào tử lớn gọi là thể bình (phialide) 
(hình 6.9.B). 


Tiểu bào tử đính thường đơn nhân đôi khi 2 ngăn, hình cầu hoặc hình 
trứng đƯợc sinh ra tỪ một thể bình hay những cuống bào tử phân nhánh 
hoặc không phân nhánh (hình 6.9 D); Tiểu bào tử đính thường được giữ 
trong một nhóm nhỏ và tiểu bào tử đính của Fusarium rất giống bào tử 


của Cephalosporium vì thế giai đoạn này thường được qui vào nấm 
Cephalosporium. 


Bào tử vách dầy (hình 6.9 E) hình tròn hoặc hình trứng, vách dày, nằm 
tận cùng hoặc chen giỮa các sợi nấm giả. Chúng có thể phát triển đơn 
hoặc thành chuỗi, chúng tách ra và mọc các ống mầm nếu bào tử gặp 
điều kiện thuận lợi, Hậu bào tử hay bào tử vách dầy rất bền và tồn tại 
độc lập trong thời gian dài. 


oconida _ 
microconidia 


Gì : 
9/)= ', 
- "` 


terminal 
chiamydospore 


Hình 6.9. A, Fusarium udum gây bệnh héo lá (trên đậu săn Cajanus cajan); 
B, cuống sinh bào tử và bào tử đính lớn; C, đại bào tử đính 


(macroconidia); D, tiểu bào tử đính (microconidia); E, bào tử vách dày 
(hậu bào tử)(Chlamydospore)(Sharma, 1998) 


Lớp Coelomycetes 
Đặc tính chung 


1. Nhóm này ký sinh và hoại sinh trên thực vật có mạch trên cạn. Một 
số ký sinh bậc hai trên nấm khác. 

2. Tản là thể quả thật, hệ sợi nấm có vách ngăn. 

. Không có tế bào chồi. 

4. Bào tử và cuống bào tử sắp xếp trên túi bào tử hoặc cụm cuống bào 
tử. 

5. Túi bào tử bề mặt hay nằm sâu bên trong, hình cầu, trải phẳng hoặc 
hình dĩa, một vách tạo những tế bào cùng đường kính. 

6. Cụm cuống bào tử nằm bên trong chất nền thiếu phần bên và trên 
vách (Sutton,1973) 

7. Bào tử đơn bào, rụng sớm, trong suốt hoặc có sắc tố tế bào. 


CO 


Phân loại 
Sutton (1973) đề nghị Coelomycetes vào 2 bỘ: 


1. Melanconiales: thể quả kiểu cụm cuống bào tỬ. 
2. Sphaeropsidales: thể quả kiểu túi bào tử phấn. 


Đặc điểm bộ Melanconiales 


1. Các cá thể ký sinh hoặc hoại sinh trên thực vật 

2. Thể quả kiểu cụm cuống bào tử. 

3. Mô chất nền giới hạn cơ sở của thể quả. 

4. Thể quả dưới lớp cutin, dưới biểu bì, hoặc dưới chu bì và vỡ ra bởi 
sự rạn nứt của mô vật chủ. 


Melanconiales có một họ Melaconiaceae (Sutton, 1973) với giống 
Colletotrichum được mô tả Ở đây. 


Đặc điểm bộ Sphaeropsidales 


1. Tính chất chủ yếu là thể quả dạng túi bào tử phấn. 
2. Cá thể có kích thước hiển vi ký sinh hoặc hoại sinh. 
3. Màng bao quanh thể quả là nhu mô giả. 

4. Bào tử định dạng từ các vách ngăn. 


Giống COLLETOTRICHUM 
Đặc điểm 


Nó được mô tả có 11 loài (von Arx,1957; Sutton, 1973). Nhưng 
Alexopoulos và Mims (1979) thì đề xuất trên 1000 loài hình thức trong 
giống này đã được mô tả trước đây, phần lớn chúng trùng tên. Theo ý 
kiến gần nhất của Baxter và cộng sự (1985), Colletotrichum được giới 
thiệu có 21 loài: C. coccodes, C. dematium, C. øloeosporioides, C. 
graminicola, C. falcatum và C. capsici... là những loài thường gây bệnh 
thán thư (anthracnose). 


e Bệnh thối đồ ở mía 
Đây là bệnh thường gặp ở mía do C. falcatum, nấm tấn công chính vào 
thân và lá (hình 6.10), phiến lá trở nên nhạt hoặc đỏ sậm và rủ xuống, 


thân có nhiều vết nứt và 


lớp màng sợi đỏ phát triển dọc thân; Sự hoá đỏ chủ yếu ở bó mạch, đôi 
khi vào tận trong ruột và thân bị thối, rút ngăn tại các đốt. 


« SỢi nấm 
Nội sinh, sợi nấm mảnh, phân nhánh, không màu, có vách ngăn, sỢi nấm 
có nội bào và gian bào; Nhiều hạt dầu được sản xuất trong mỗi tế bào 
của hệ sợi nấm; Khi chín sợi nấm trở nên sậm màu và bên xoắn lại 


thành dạng chất nền nhỏ dưới lớp ngoài cùng. 


se Sinh sản 


Colletotrichum chỉ sinh sản vô tính bằng bào tử đính, bào tử đính phát 
triển trên cuống bào tử trong dạng thể quả là cụm cuống bào tử (hình 
6.11 A-C); Cụm cuống bào tử có dạng đĩa phẳng, mặt sau có cấu trúc 
phấn mịn, mỗi cụm cuống bào tử gồm lớp chất nền, bề mặt sản sinh 
cuống bào tử trong suốt (hình 6.11.C). Cuống bào tử không có vách ngăn 
kéo dài đơn bào, dạng liềm, cong, bào tỬ trong suốt. Cùng với bào tử và 
cuống bào tử là các lông cứng trên mỗi cụm cuống bào tử, lông dài cứng, 
thuôn nhọn, không phân nhánh và đa bào cấu trúc như tơ cứng (hình 
6.11.A-B) và Frost (1964) mô tả một vài loài của Colletotrichum có hoặc 
không có lông cứng có thể được kiểm soát bởi sự thay đổi độ ẩm. 


Hình 6.10. Colletotrichum falcatum. A, cụm bào tử trong thân; B, cụm bào 
tử trên lá (Sharma, 1998) 


Sự hình thành một số lớn của bào tử gây nứt gãy trên biểu bì vật chủ, 
gặp điều kiện thuận lợi, mỗi bào tử mọc từ một đến nhiều ống mầm để 
hình thành hệ sợi nấm (Hình 6.11.D); Đĩa bám là dạng của Colletotrichum 
trong nuôi cấy (Sutton, 1962, 1968) 


Sợi nấm già đôi khi hình thành vách dày, màu nâu sậm, hình cầu hoặc 
không đều gọi là hậu bào tử (Chlamydospores), Nó có thể ở tận cùng 
hoặc chen giữa sợi nấm và tổn tại trong thời gian dài và khi tách ra chúng 
cũng mọc mầm để hình thành sợi nấm mới. 


Theo von Arx (1957) “Sclerotia” cũng là một dạng đặc biệt của 
Colletotrichum, 


Glomerella tucumanensis là một nấm túi (Ascomyceteous) được coi như 
giai đoạn hoàn chỉnh của Colletotrichum falcatum. 


Hình 6.11. Cụm bào tử của Colletotrichum lindemuthianum; B, cụm bào 
tỬ của C. faltacum; C, cuống bào tử và bào tử đính của C. graminicola; D, 
bào tử nảy mầm (Sharma, 1998) 


Ngành phụ nấm Đãm (Basidiomycotina = Lớp Basidiomycetes) 

Đặc trưng của ngành phụ này là thành lập bào tử đãm (basiospore) là bào 
tử giảm phân và thành lập bên ngoài cơ quan tạo bào tử gọi là ĐÃM 
(basidium) 


Đặc tính tổng quát 


1. Các loài nấm thuộc ngành phụ này sống trong đất, hoại sinh hay ký 
sinh. Nhóm hoại sinh gây ra triệu chứng làm mục cây..., nhóm ký sinh gây 
bịnh rĩ, cháy lá, mục nhà cửa... 


2. Nhóm này chỉ sống trên ký chủ thực vật trong tự nhiên 


3. Khuẩn ty phân nhánh, phát triển và có vách ngăn ngang, cắm sâu vào 
trong ký chủ để hút chất dinh dưỡng, chúng có màu cam, vàng.... khuẩn 
ty có sƠ cấp, thứ cấp... 


4. Vách tế bào cấu tạo bởi các sợi chitin và glucans với mối liên kết 1,3 
và 1,6 -D-glucosyl 


5. Các sợi khuẩn ty quấn chặt vào nhau tạo như một hình dáng của rễ 
cây (rhizomorph) 


6. Sinh sản vô tính với đính bào tử, bào tử chia đốt (arthrospore), bào tử 
vách mỏng (oidia), đoạn khuẩn ty và mọc mầm 


7. Không có cƠ quan sinh dục đặc biệt, hợp nhân chỉ là sự tiếp hợp dinh 
dưỡng (somatogamy) hay sự tiếp tinh (spermatization) 


8. Đặc tính bào tử là những đãm bào tử, chúng phát triển một ĐÃM, đăm 
có thể không có vách ngăn ngang (holobasidia) hay có vách ngăn ngang 
(phragmobasidia), luôn luôn có 4 bào tử đãm trong một đãm, mỗi đãm bào 
tử có một nhân và nẩy mầm ngay trong khuẩn ty đầu tiên. 


9. Về mặt kinh tế, ngành phụ NẤM ĐÃM vừa gây hại vừa hữu ích với 
hàng triệu tấn hoa màu bị hại bị bịnh rĩ và đốm lá, chúng tấn công cả cây 
lương thực lẩn cây rừng nhưng có nhóm có ích như các loại nấm ăn như 


nấm trắng Agaricus bisporus, Volvariella volvaria với trên 300.000 tấn 
cung cấp cho con nguời nhưng cũng có loại nấm có độc tố. 


Khuẩn ty và hợp nhân (nhân kép) 


Có 3 loại khuẩn ty bậc 1, bậc 2 và bậc 3 


Khuẩt ty bậc 1 


Chúng phát triển từ sự nẩy mầm của một đãm bào tử, gồm những tế bào 
đơn nhân còn gọi là đồng nhân (homokaryon), tuy nhiên trong giai đoạn 
khuẩn ty đa nhân sau đó phân chia các vách ngăn ngang để thành tế bào 
đơn nhân; Đãm không bao giờ phát triển trên khuẩn ty bậc 1. 


Khuẩn ty bậc 2 và nhân kép 


Khuẩn ty bậc 2 gồm những tế bào nhân kép và phát triển bởi sự hợp 
nhân của 2 tế bào đơn nhân. Trong những loài dị tán, tế bào hợp nhân khi 
những khuẩn ty bậc 1 của những loài khác nhau nhưng Ở trường hợp 
đồng tản (homothallic) thì sự hợp nhân xảy ra giữa hai khuẩn ty của hai 
khuẩn ty bậc 1. Quá trình phối hợp của khuẩn ty bậc 1 để thành khuẩn ty 
bậc 2 hay nhân kép gọi là nhân kép hoá (dikaryotization) hay nhị bội hoá 
(diploidization). 


“*á„¿.œ(@ 
+... 
. 


`. 
1 
“*g.„. 


Hình 5.1. Quá trình nhân kép ở nấm Đãm (A - F), khuẩn ty thứ cấp tạo ra 
ĐÃM và BÀO TỪ ĐÃM (Sharma, 1998) 


Nhân kép hoá trong ngành phụ Basidiomycotina có thể xảy ra từ sự hợp 
nhân của: 


1. tế bào dinh dưỡng của hai khuẩn ty xuất phát từ khuẩn ty bậc 1 của 
hai dòng khác nhau (hình 5.1) 

2. Hai đăm bào tử của hai dòng khác nhau 

3. Một bào tỬử vách mỏng của dòng A và một tế bào của khuẩn ty bậc 
1 của dòng B 

4. Một bào tử đăm nẩy mầm và một tế bào đơn bội của một đăm 

5. Hai tế bào đơn bội của một đăm 

6. Hai đăm hình thành từ sự nẩy mầm của bào tử than (smut spore) của 
dòng A và dòng B 


Tế bào nhân kép của khuẩn ty bậc hai phân chia để tạo ra những tế bào 
nhân kép từ sự phân cắt đồng thời của hai nhân; Đãm phát triển từ những 
tế bào nhân kép của khuẩn ty nhân kép. 


Khuẩn ty bậc 3 


Khuẩn ty bậc 2 của một số nấm Đãm tiến hoá sẽ tạo ra đăm nang 
(basidiocarps) gọi là khuẩn ty bậc 3. 


Tạo mấu (Clamp connection) 


Mấu được hình thành trong hầu hết các loài của ngành này, nó hình thành 
trong suốt sự phân chia tế bào khuẩn của khuẩn ty bậc hai, thông thường 
một tế bào phân chia trong khuẩn ty bị giới hạn để thành tế bào hoàn 
chỉnh. Sự hình thành mấu trải qua các bƯỚc sau (hình 5.2): 


1. Cùng lúc với phân chia tế bào nhân kép sẽ xuất hiện một đoạn dài 
giữa hai nhân X và Y, đoạn hình thành như một cái MẪU 

2. Nhân Y di chuyển ra ngoài và tạo thành một MẪU 

3. Nhân X và Y đồng thời phân chia 

4. Nhân Y vừa phân chia trong mấu và nhân X? vừa được phân chia 
tiến về phiá nhân Y?, nhân Y trong mấu tiếp hợp với nhân X. 


5. Sự hình thành vách tế bào đễ ngăn chia giữa hai nhân X và Y với 
nhân X" và Y”, phân chia tê bào mẹ và tê bào con. 
6. Tế bào con với hai nhân X' và Y'? tiến ra phiá trước. 


ĐẤM (Basidia) 


Cấu trúc 


Đãm là một bộ phận, cơ quan hay một tế bào nấm; mang một số bào tử 
đãm trên bề mặt của nó. SỐ bào tử đăm này được hình thành các buớc 
sau: hợp tế bào chất và hợp nhân (karyogamy) rồi giảm phân và số bào tử 
đăm là 4. Tuy nhiên, chi Dacrymyces và Calocera có mỗi đăm chỉ chứa 2 
bào tử đãm. Theo Talbort (1954), mỗi đăm có thể chia làm 3 phần: 


‹ TIỀN ĐÃM (Probasidium), nơi nhân sẽ phân chia 
‹ TÂM ĐÃM (Metabasidium), nơi nhân sễ giảm phân 
se CUÔNG (Sterigma), phần trung gian giữa hai trên 


Thông thường ĐẤM có dạng bầu dụng hay hình thận (hình 5.3) 


Hình 5.2. Quá trình thành lập một MẤU trong một khuẩn ty (Sharma, 
1998) 


basidtOSDOr€@S 


cuống 
sterigmata basidiospor©sS 


Hình 5.3. Các loại ĐẤM (Sharma, 1998) 


Các loại Đăm 
Có hai loại đãm được các nhà khoa học công nhận, đó là: 


e« TOÀN ĐÃM (Holobasidium) : đăm không có vách, chỉ là một tế bào 
đơn độc 

© VÁCH ĐÃM (Phrabmabasidium) là một đăm có nhiều tế bào kéo dài, 
không cá vách ngăn 


Mỗi vách đãm chứa một 1 vị trí đầu tiên phân chia gọi là SINH ĐÃM 
(Hypobasidium) và sau này là NGOẠI ĐÃM (Epibasidium) 


Phát triển cỦa một TOÀN ĐÃM 


basidiospore 


cuống 


mấu nối ngược 
clamp 
connection 


Đăm hình thành và phát triển trong thể có một lớp bao bên ngoài gọi là 
BÀO TẦNG (Hymenium) (hình 5.4) 


Hình 5.4. Các giai đoạn phát triển của một TOÀN ĐÃM (Sharma, 1998) 
Một số tế bào của bào tầng phát triển thành một ĐẤM, thông thường tế 


bào sẽ tạo nên một mấu rồi kéo dài ra sau đó nhân tiếp hợp sẽ tiến hành 
giảm phân cho ra 4 nhân đơn bội và phát triển thành 4 đăm bào tử. 


Sự phát triển của VÁCH ĐÃM 


RỈ và muội than (smut) chứa nhỮng vách đãm, một vách đãm trong than 
phát triển với sự nẩy mầm của một bào tử nhị bội có vách dầy, chung 


quanh có một lớp tế bào nhị bội của một khuẩn ty (nhị bội); Hai nhân 
trong một bào tử phối hợp thành một nhân hợp tử nhị bội. Bào tử nẩy 
mầm với một ống mầm hay một ngoại đãm (epibasidium). Trong giai 
đoạn này, vị trí hình thành đầu tiên của bào tử được gọi là NỘI ĐÃM 
(Hypobasidium); nhân nhị bội tiến hành giảm phân thành 4 nhân đơn bội 


rồi di chuyển vào trong một ngoại đãm, sau đó phân đoạn thành 4 tế bào 
đơn bội, từ mỗi tế bào của ngọai đãm phát triển mỘt cuống (sterigma) và 
tại đầu mỗi cuống sẽ phát triển một đãm bào tử. 


BÀO TỬ ĐÃM (Basiospore) 


Hình thái 


Bào tử đãm có cấu trúc đơn bội nhưng có một số giống lại chứa đến 2 
nhân và trọng họ Dacrymytaceae, bào tử đãm không có vách ngăn (Reil, 
1974). 


Bào tử đãm có hình cầu, bầu dục, chai.... với nhiều màu sắc khác nhau 
như vàng, xanh, tím, nâu, hay không màu và vách trơn láng. Số lượng bào 
tử đãm được tạo ra từ một quả thể rất lớn ví dụ như ở nấm Aøaricus 
campertris có đến 1,8 tỈ bào tử đãm trong 2 ngày hay trung bình 40 triệu 
bào tửỬ/giỜ. 


germ pore lổ mầm 


eCtOSpOorium ngoại bì bào tử 
perisporium ngoại kế bì 

exoSsporium trung bì bào ếữ 
episporium nội kế bì 


endosporium nội bÝbào tử 


body of 
basidiospore 


thân đấm bào tử 


supra-hilar 
dep:ression 


-hilar appendix 
hilum stigma wall 

£ extension 
drop 


^ mitochondrion 
- ectoplast 
basidiospore rahilar layer 
đấm bào tÔ Bhg nø thi an 
chát ged ` spore wall 


baefodose sterigma 
hilum 


bullerˆs 
đrop 


ster:tgma 


C D 


Hình 5.5. Mô hình tiêu biểu của một BÀO TỬ ĐÃM cắt ngang (Sharma, 
1998) 


Phần góc đáy của một bào tử đãm gọi là TẾ (hilum)(hình 5.5), kế bên trên 
là PHỤ TẾ (hilar appendix). Theo Pegler và Young (1975) vách bào tử đãm 
gồm có 5 lớp: NGOẠI BÌ BÀO TỬ (ectosporium), NGOÀI KẾ BÌ BÀO 
TỬ (perisporium), TRUNG BÌ BÀO TỬ (exosporium), NỘI KẾ BÌ BÀO 
TỬ (episporium), và NỘI BÌ BÀO TỬ (endosporium). 


Lóp ngoài thì sẩn sùi, lớp giữa không màu và bào tử đăm non chỉ có 2 lớp: 
NGOẠI BÌ và NỘI BÌ đến khi trưởng thành thì phát triển 5 lớp. 


Cơ chế phóng thích cỦa bào tử đãm 


Nhiều cơ chế được đề nghị nhưng nhiều nhà khoa học đồng ý cơ chế 
BONG BÓNG hay BỌT bắt nguồn từ phụ rốn. Theo Buller (1909, 1922), 
bong bóng ban đầu là dung dịch (hình 5.5) và tăng kích thuốc lần lần cho 
đến khi đăm bào tử đột ngột rời khỏi cọng nên còn gọi là BONG BÓNG 
BULLER. 


Những nghiên cứu của Wells (1965) dưới kính hiển vi điện tử cho thấy 
bao bên ngoài giọt dung dịch đó là một lớp màng của cuống và chính 
những áp lực của cuống bao này sẽ làm bào tử đãm phóng thích thế 
nhưng theo Olive (1964) và Ingold và Dumn (1968) cho rằng những giỌt 
này thay vì là dung dịch lại là khí CO2 và nhờ đó bung ra dể dàng mang 
theo các bào tử đãm, cơ chế này có tên PHÓNG THÍCH NỔ (explisive 
discharge). Theo van Niel và ctv (1972), giọt bong bóng này có thể là khí 
có thể là dung dịch và cả hai đều rất dể dàng giúp cho bào tử phóng thích 
ra ngoài. 


Phân loại 
Ainsworth (1973) chia ngành phụ này thành 3 lớp sau: 


1. Lớp Teliomecetes : không có bào đãm và thay thế bằng bào tử vách 
dầy (chlamydospore) tiêu bểu là giống Puccinia và Ustilago 

2. Lớp Hymenomycetes : có bào đãm và tiêu biều là giống Agaricus và 
Volvariella 

3. LỚp Gasteromycetes : có bào đãm 


Lớp Teliomycetes 


Tiêu biểu cho lớp này là nấm RỉỈ sắt (rust) và muội than (smuts) ký sinh 
trên thực vật 


Bộ Uredinales 


HỌ Puccinaceae (bào tử đông [teliospore]) 


Giống [Chi] Puccinia 
* Puccinia øraminis 


Nấm này thuộc nấm ký sinh bắt buộc trên cây lương thực với hơn 700 
loài. Nấm Puccinia graminis có chu kỳ sinh trưởng trên 2 ký chủ khác 
nhau (lúa mì và dâu [Berberis vulgaris]), chúng sẽ tạo ra vết gỉ sắt trên lá 
(hình 5.6) nhưng giai đoạn nhị bội của vòng đời nấm này trên lúa mì 
(hình 5.7). 


Bào tử rỉ (urediniospore) là là một cấu trúc cuống phát triển thành thể 
hình bầu dục, cầu tròn, mỗi bào tử chứa 2 nhân và bao bằng một lớo vỏ 
dầy, từ 50.000 đến 60.000 bào tử trong đãm bào tử rỶ (uredinium). Các 
đãm bào tử rỈ được tìm thấy trên thân, lá lúa mì có màu rỉ đỎ, đen. 


Từ một bào tử rỉ nẩy mầm và cho ta một bào tử đãm, mỗi bào tử đãm có 
cấu trúc nhỏ, đơn nhân đơn bội và chúng dể dàng bay vào trong không 
khí. 


tir©ecirrvia 
đãm bào tử rỉ 


tel:a 
đấm bào tử đông 


stem 


Hình 5.6. Các đốm rỉ sắt trên lá và thân lúa mì (A và B) trên lá dâu (C và 
D)(Sharma, 1998) 


*% Chu kỳ sinh trưởng của nấm Puccinia gramini 
Puccinia graminis gây ra rỈ sắt trên là và thân lúa mì chỉ là ký chủ 1 và cây 


dâu tằm (Berberis vulgaris) là ký chủ 2. Chu kỳ sinh trưởng có 5 giai đoạn 
trong đó 3 giai đoạn ở trên lúa mì và 2 giai đoạn sau ở cây dâu tắm. 


Ở trên lúa mì chỉ gồm khuẩn ty nhị bội, khuẩn ty phát triển trên lá và thân 
lúa mì sẽ tạo ra các bào tử đông (teliospore), có vách dày và láng thuỜng 
có dạng gần tròn và phát tán trong không khí cũng như sống sót khá lâu. 
Khi bào tử động nẩy mầm cho ra các đãm bào tử xuất phát tử đoạn sinh 
đãm (hypobasidia) rồi tạo ra hình Ống dài gọi là NGOẠI ĐẤM 
(epibasidia), nhân nhị bội di chuyển vào ngoại đãm rồi phân chia thành 4 
nhân đơn bội trong đãm bào tử và phát tán trong không khí nhưng nó 
không thể nẩy mầm trên lúa mì và chỉ nẩy mầm trên cây dâu tằm vì trên 
lá của cây dâu có chất dinh dưỡng cần thiết cho bào tử đãm nẩy mầm và 
phát triển. 


Ở trên cây dâu tằm, bào tử đãm tạo thành cái túi bào tử phấn 
(spermaforium). 
BỘ Ustilaginales 


HỌ Ustilaginaceae 


Giống [Chi] Ustilago 


Giống này có hơn 400 loài ký sinh trên thực vật và hầu hết thuộc họ 
Graminae và Cyperaceae trong đó có nhiều cây lượng thực quan trọng: 
Triệu chứng thể hiện rất rỏ là chúng gây ra bệnh MUỘI THAN trên hột 
với những bào tử than trong một cái bọc có vỏ mỏng và khi gió thổi 
mạnh thì bọc vở ra phóng thích bào tử vào trong không khí (hình 5.8). 


đãm bào tửrỉi tưredimttOSpore 


ruptured 
¬~€p:đermis 


ñ 7 


rusty patches vết rỉ 
(uredinia) 


host cells —” 


đ—Ì 
À 


đấm bào tử rỉ mọc mầm 
germ inating 
uredintiospore 


wheat leaf 
"` xã cell 


tube germ inating 


giác bám urediniospore 
8ppresorium 


khuẩn ty hainhân 'binucleete 
E F myceltum 


Hình 5.7. Lá và thân lúa mì nhiễm nấm Puccinia graminis với các đãm bào 
tử đông (A-C), một vài đăm bào tử đông (urediniospore) nẩy mầm với 
một ống mầm xuyên vào nhu mô lá luá mì (D - F)(Sharma, 1998) 


intected 
inflorescence 


x SÀN: 


“t2 


Hình 5.8. Triệu chứng nhiểm bệnh muội than do Ustilago gây ra trên lúa 
mì (A - B), trên bắp (C), trên lúa kiều mạch [oat](D), trên lúa mạch (E), 
trên cỏ chỉ [Cynodon dactylon](F), trên mía đường (F)(Sharma, 1998) 


Khuẩn ty phân nhánh, có vách ngăn ngang, có 2 loại khuẩn ty: khuẩn ty 
sơ cấp là những khuẩn ty hình thành từ sự nẩy mầm của đãm bào tử với 
những tế bào chỉ chứa một nhân đơn bội vì vậy khuẩn ty này còn gọi là 
khuẩn ty đơn bội (monokaryotic mycelium), chúng chuyển sng khuẩn ty 
thứ cấp hay là chết, khuẩn ty thứ cấp chứa nhân nhị bội và thường gặp ở 
ký chủ, khuẩn ty này còn gọi là khuẩn ty nhị bội (dikaryotic mycelium). 


Quá trình chuyển từ khuẩn ty đơn bội sang khuẩn ty nhị bội còn gọi là 
hiện tương nhị bội hoá (diploidization = dikaryotization) trong đó 2 nhân 
của 2 dòng khác nhau trong tế bào đơn bội bắt cặp để thành tế bào nhị 
bội, quá trình này xảy ra dưới nhiều hình thức sau: 


1. Phối hợp giữa 2 khuẩn ty sơ cấp của 2 dòng khác nhau (hình 5.9) 
như trường hợp Ustilago maydis 


2. Phối hợp giữa 2 ống từ 2 đăm bào tử nẩy mầm như trường hợp U. 
anthearum 

3. Phối hợp giữa 2 tế bào đơn bội 

4. Phối hợp của một đãm bào tỬ của 1 dòng và 1 ống mầm từ 1 dòng 
khác như trường hợp Ư. hordei 

5. Phối hợp 2 đãm bào tử tỪ túi đãm bào tử phấn như trường hợp U. 
nuda 

6. Phối hợp giữa 1 đãm bào tử và 1 tế bào đãm bào tử từ dòng khác như 
trường hợp U. violacea 


basidiospores 
đãm bào tỨ 


TT n 


#OạI Ẳ am 


Hình 5.9. Những trường hợp nhị bội hoá của Ustilaøo như ở U. maydis 
[A], ở U. anthearum [B], Ởở U. hordei [C-D], ở U. nuda [E], ở U. violacea 
[F](Sharma, 1998) 


** Sinh sản ở Ustilago maydis (gây bệnh than bắp) 


Khuẩn ty nhị nhị bội ở trên bắp tiếp tục nẩy chồi trên trái bắp tạo thành 
các khối u (hình 5.10), khi các khuẩn ty thứ cấp phát triển các đãm bào tử 


đông hình thành với các dạng cầu, tròn vách dầy, hai nhân đơn bội hợp 
thành một nhân nhị bội sau đó các bào tử này nẩy mầm cho ra một ống 
dài gọi là TIỀN KHUẨN TY (promycelium), nhân nhị bội di chuyển vào 
trong tiền khuẩn ty và phân chia thành 4 nhân đơn bội, nhân của mổi tế 
bào tiền khuẩn ty phân chia thành 2 nhân con, một đi vào chồi bên cạnh 
và một vẩn còn ở lại tế bào chủ, chồi sẽ phát triển thành đãm bào tử, còn 
nhân trong tế bào chủ tiếp tục phân chia cho chồi thứ hai, thứ ba..... Đãm 
bào tử tròn, bầu dục, vỏ mỏng chứa một nhân đơn bội và khi nẩy mầm 
cho một khuẩn ty đơn bội. 


Các than bào tử dể bị nước nóng làm hư, chỉ cần nước ấm 26oC đến 
30oC trong 4 - 5 giỜ hay 54oC trong 10 phút sẽ làm các bào tử mất độ 
nẩy mầm (chết) vì vậy cần ngâm hột giống trong nƯỚc ấm, sạch để 
phòng ngừa các loại nấm này. Ngoài ra còn thể dùng biện pháp ky khí để 
các bào tử không thể hô háp và mất khả năng nẩy mầm. 


Lớp Hyphomycetes 

Đây là lớp lớn nhất trong ngành này, bào đãm phát triển tốt nhất. Đa số 
các loài trong lớp này là hoại sinh, một số rất ít là ký sinh. Bào tử đãm 
chính là bào tử banh (ballstopore) 

Lớp này chia làm 2 lớp phụ sau: 


1. Lớp phụ Holobasidiomycetidae 
2. Lớp phụ Phegmabasidiomycetidae 


°/ LG) 
®ằ (24x. : 
Pề>}¿) 1Á )9vs„‹ 2) 


vÂ» 
“hè 


+ 
v: 


Ö trc intine 
vỏtrong  ! ^ 


nucleus 
(2x) 


-“ 


ống mầm germ tube 


binucleate ceil 


tế bào hai nhân 


† germ tube 


CC” 


/ 


1st ¬ 
basidiospore 


Hình 5.10. Chu kỳ sinh trưởng của nấm Ustilaøo maydis (Sharma, 1998) 


Lớp phụ Holobasidiomycetidae có 6 bộ trong đó bộ Aøgaricales là quan 
trọng nhất. 


BỘ Agaricales 


Bộ này có những đặc điểm như có vòi dài (pileus) khác nhau (hình 5.11); 
trong đó sinh sản vô tính với nhỮng đãm và bào tử đãm hiện diện trong 
một quả thể gọi là bào đăm (basidiocarp), tuy nhiên sự phân nhánh với 
những rãnh (gill) và cọng có những vòng (ring) và nối với phần cuối của 
cọng có một bao (volva). 


pileus dù bao 


pIleus 
scales là 
Á tu Sem°,S° 
: ` \ ‹ 
gill 
rảnh Kộ 
cuồng 
SIID@ ._ âannulus 
VÔnØ n€ 
1 
young Ì Stipe 
§porophore |! ¿ 
` ( l / 
ai thizomorph „ 


“\ khuẩn ty dạng rễ để 


“^ 
volva “ TX 


B bao 


Hình 5.11. Cấu trúc của bào đãm của một số loài thuộc bộ này như 
Coprinus atramentarius (A), Agaricus compestris (B), mô hình tiêu biểu 
của một bào đãm với bao được mở (Sharma, 1998) 


Nấm có 2 loại ăn được và không ăn được; loại nấm ăn được có nhiều 
chất dinh dưỡng với nhiều protein và vitamin cộng thêm những hương vị 
đặc trưng. 


HỌ Agaricaceae 


Giống [Chi] Agaricus campestus 


Khuẩn ty sơ cấp là khuẩn ty ngắn, không vách ngăn, bào tử đăm đơn bội 
nẩy mầm cho ra những khuẩn ty nhiều nhân. Sự phối hợp 2 khuẩn ty sơ 
cấp của 2 dòng khác nhau để tạo ra khuẩn ty thứ cấp (hình 5.12), chúng 
phát triển thành NỤ (knots) với những khuẩn ty dạng rễ (rhizomorph) bên 
dưới và từ đây chúng phát triển thành quả thể. Khuẩn ty thứ cấp bậc 1 
có thể thành khuẩn ty thứ cấp bậc 2 và tiềm sinh trong đất rất lâu. 


* Sinh sản vô tính: rất hiếm 


*+ Sinh sản hữu tính 


Trong nhóm này không có cơ quan sinh dục, điểm chính của giống này là 
DỊ TÁN, sự tiếp hợp của 2 khuẩn ty của 2 dòng khác nhau để hình thành 
khuẩn ty thứ cấp; từ đây phát triển thành nụ với những khuẩn ty rễ bên 
dưới và phát triển thành những quả thể với những rãnh bên dưới (gill) và 
khi quả thể bung dù khi các rãnh dản ra và có một vòng bên dưới cọng. 


Khi quả thể bung dù lúc đó bào đăm đã chín, nếu cắt quả thể ra, chúng ta 
sẽ thấy sự tập hợp và bó chặt của nhỮng khuẩn ty và các rãnh có 3 vòng 
khác nhau. 


secondary mycelium khuẩn ty thứ cấp 


button stage 
gia1 đoạn tạo núm 


4 


basidiospores 
x1: 
AN '. 


basidium đãm 


sterigma 


haploid nuclei nhân đơn bội 


*;. 82a velum / 
- : Stipe 
Ầ #Yygoti€C nhận tiếp hộp 
nucleus 


annulus 


pileus 
“ðj “ ¿ 
binucleate 


basidium 


nhận nhị bội strands 


Hình 5. 12. Vòng đời của nấm Agaricus campestus (Sharma, 1998) 


«Vùng trụ (trama) gồm những khuẩn ty bó chặt theo một chiều nhất 
định và tận cùng là phân dù (pileus) 


e Vùng giữa (subhymesium) của rãnh, ở đây khuẩn ty có nhiều nhân 
nhị bội 

e Vùng ngoài (hymenium) của rãnh, chứa một hay nhiều lớp tế bào có 
nhân nhị bội và tận cùng gồm những tế bào sinh sản gọi là ĐẤM 
(hình 5.13) 


chiều dài một 


pileus : phần tư 
gills Tung 
length 
gi! 


chiều half 
dài length 


Y phân nØ@lll 
stipe 


veil 


full length 
A gill B hymenium 


chiều dài đủ của rãnh 


trama _  subhymenium 


: hymenium 
pileus 


hymenium 
bào tầng 


subhymenium 
bán bào tầng 


trama lõi 


Hình 5.13. Cấu tạo bên trong của bào đãm của Aøaricus campestus 
(Sharma, 1998) 


ĐÃM là những tế bào đơn nhân nhị bội do sự kết hợp từ nhân đơn bội 
sau đó giảm phân thành 4 nhân đơn bội và sự phân chia 2 giới khác nhau 
Ở giai đoạn này với 2 bào tử đãm là dòng + và 2 là dòng - , tận cùng của 
đãm là sự phát triển thành 4 cọng (sterigmata) và nhân đơn bội di chuyển 
vào 4 cọng này và cuối cùng cọng sẽ phát triển thành 4 bào tử đăm theo 
nguyên tắc PHÓNG THÍCH NỔ và bào tử đăm nẩy mầm cho ra 1 khuẩn 
ty sơ cấp của dòng + hay dòng -. 


Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp Deuteromycetes) 
Đây là tài liệu về ngành phụ nấm bất toàn 


Giới thiệu chung 


Ngành phụ Deuteromycotina gồm một hệ thống các nhóm nấm bị thiếu 
hoặc không phát hiện được những đặc điểm của nấm hoàn chỉnh (tiếp 
hợp, nang hoặc đảm); những nấm này không mang bào tử tiếp hợp 
(zygospore), bào tỬ nang (ascospore), hoặc bào tử đảm (bào tử đính thứ 
sinh - basidiospore). Nấm này thiếu giai đoạn sinh sản hỮu tính trong 
vòng đời nên người ta gọi chung là nấm không hoàn chỉnh hay “Nấm bất 
toàn” (Imperfect fungi). Các cá thể chỉ sinh sản bằng hình thức vô tính, 
chủ yếu là bằng bào tử đính (conidia) phát triển trên cuống bào tử đính 
(conidiophores). 


Sutton (1973) đề nghị Deuteromycotina như "là một tập hợp các kiểu 
nấm sinh sản bằng bào tử với dạng không hợp nhân bởi sự giảm nhiễm" 


Đặc điểm chung 


- Deuteromycotina được mô tả bởi trên 15.000 loài (Ainsworth, 1973) 
phần lớn sống trên cạn; Một số lớn nấm bất toàn thuỷ sinh (Alatospora, 
Tricladium, Pyricularia) tìm thấy trong cả môi trường biển và nước ngọt, 
đa số các cá thể hoại sinh hoặc ký sinh, là nguyên nhân gây một số bệnh 
trên thực vật và động vật. 


- Ngoại trừ dạng đơn bào giống như nấm men của Blastomycetes, hầu 
hết tất cả Deuteromycotina còn lại đều có hệ khuẩn ty (mycelium) thật, 
gồm có sự phát triển sợi, phân nhánh và vách ngăn sợi nấm (hypha) 


- Hệ sợi nấm thường có gian bào hoặc nội bào và mỗi tế bào chứa nhiều 
nhân. 


- Vách ngăn trên tất cả các loài được khảo sát hầu như giống với 
Ascomycotina,có một lỖ thông giỮa mỗi vách. 


- Hoàn toàn không có sinh sản hữu tính, sinh sản chủ yếu bằng dạng bào 
tử đặc biệt là bào tử đính (conidia); Bào tử là bào tử đính bất động, phát 
triển bên ngoài cuống bào tử đính, về phần này thì Deuteromycotina 
giống như Ascomycotina. Bào tử đính có hình dạng, kích thước, màu sắc 
thay đổi... nó có thể trong suốt hoặc có màu sắc thay đổi, đơn nhân hoặc 
đa nhân, có vách ngăn ngang, dọc hoặc không: Nó có thể có hình trứng 
(oval), thuôn dài, hình cầu, dạng sao, dạng hơi cong, dạng sợi, hình đĩa, 
dạng cuộn xoắn hay những dạng khác. 


- Bào tử đính được sinh trực tiếp từ cuống bào tử hoặc từ một vài kiểu 
thể quả nhƯ; bó sợi bào tử (synnema) (hình 6.1), cụm cuống bào tử 
(arcevulus) (hình 6.2), gốc cụm bào tử đính (sporodochium) hoặc túi bào 
tử phấn (pycnidium). Những thể quả này là các mô mềm giả trong phạm 
vi nơi bào tử được sinh ra. Sutton (1973) phát hiện chỉ có 3 kiểu thể quả 
là túi bào tử phấn, cụm cuống bào tử và lớp chất đệm (stroma) 


- Giới tính đối ứng (Parasexuality) (dị tính) được mô tả trên một sỐ 
Deuteromycotina; dưới hiện tượng này, có sự hình thành các u tích hợp 
chất nguyên sinh, tiếp hợp nhân và đơn bội hoá tại một thời điểm đặc 
biệt hoặc một vị trí đặc biệt trong vòng đời của nấm. Hiện tượng này 
được đề cập một cách gián tiếp bởi Pontecorvo và Roper (1952) và 
những nghiên cứu bổ sung của Pontecorvo (1956,1958), Davis (1966). 
Một vài cơ sở bên ngoài của hiện tượng này bao gồm sự thành lập của 
hai kiểu nhân (heterokaryotic) (dị hạch), sợi nấm; có sự tiếp hợp nhân và 
nhân lên của nhân lưỡng bội, có sự xảy ra phân bào gián phân (mitosis), 
sự "tuyển chọn" của nhân lưỡng bội và cuối cùng là sự đơn bội hoá một 
vài nhân lưỡng bội trong khuẩn ty. 


“% Q2; Pycasdsose.. sa 


*#,—w` 


..“g 
vã 


Hình 5.9 Nắm Colletotrichurm (A), nắn Fusariuse (B) và nắm Enidothiia 


Hình 6.2. Nấm Collectrichum [A], Eusarium [B], Endothia C](Sharma, 
1998) 


Tầm quan trọng 


Phần lớn các nấm trong ngành Deuteromycotina đều có tác động trỰc tiếp 
hoặc gián tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người. Một số nấm 
thuộc lớp Hypomycetes như một số loài thuộc giống Alternaria gây bệnh 
gÏ sét Ở khoai tây, cà chua và một số cây trồng họ Solanaceae; Pyricularia 
gây bệnh đạo ôn ở lúa; Cercospora gây bệnh đốm lá ở bông vải, thuốc lá, 
C. apii gây lở loét ngoài da Ở người. Giống Fusarium gây bệnh thối đỏ ở 
mía, thối quả cà chua (Eusarium solani), thối khô khoai tây, hư hành tỏi; 
Các cá thể thuộc chi Colletotrichum gây bệnh loét cây, C. lagenarium gây 
bệnh thối hồng ở bầu bí (Sharma, 1989; Lương Đức Phẩm, 2002). Độc 
tố nấm Fusarium, Alternaria gây xuất huyết nội quan (dạ dày, ruột, 
gan,...), rối loạn thần kinh. 


Phân loại 


Hình dạng, kích thước, vách ngăn, màu sắc và sự trang trí của bào tử là 
tiêu chuẩn chính để phân loại Deuteromycotina; Song song với việc dựa 
vào hình thái của bào tử thì sự phát triển của chúng (tản và kiểu phát 
triển phôi nguyên bào, Kendrick, 1971), hình dạng và sự phát sinh của 
cuống bào tử đính cũng như sự tụ hợp của chúng trong dạng thể quả xác 
định (bó sợi bào tử (synnema), cụm cuống bào tử (arcevulus), gốc cụm 
bào tử đính (sporodochium) hoặc túi bào tử phấn (pycnidium) cũng là 
những đặc điểm phân loại quan trọng. 


Ainswoth (1973) chia ngành phụ Deuteromycotina theo 3 lớp: 


© Khuẩn ty không phát triển hoặc phát triển yếu; dạng cơ thể giống 
như nấm men và có sự nảy chồi: Blastomycetes 

© Khuẩn ty thật; không nảy chồi; sợi nấm bất dục hoặc sinh bào tử 
trên cuống, không có sự tập trung thành túi bào tử hay cụm cuống 


bào tử: Hypomycetes 
© Khuẩn ty thật; bào tử tập trung trong túi bào tử hoặc trên cụm cuống 
bào tử: Coelomycetes 


Alexopoulos và Mims (1979) đã đưa ra 3 lớp phụ hình thức là 
Blastomycetidae, Hypomycetidae và Coelomycetidae. 


Lớp Hypomycetes 


Đặc tính chung 


e Phần lớn các cá thể sống hoại sinh trên thực vật hoặc ký sinh. 

« Sợi nấm phát triển mạnh, có vách ngăn và phân nhánh. 

« Chủ yếu sinh sản bằng bào tử (Moniliales) nhưng một số chỉ sinh 
sản bằng phân đoạn (fragmentation) như Rhizoctonia và Sclerotium. 

«Bào tỬ của chúng khô hoặc nhầy nhớt. 

«Cả túi bào tử lẫn cụm cuống bào tử đều không có trong sự sinh sản 
của bất kỳ cá thể nào. 


Phân loại 


Alexopoulos và Mims (1979) đã công nhận 2 bộ hình thức (Moniliales và 
Agromycerales) dưới phân lớp hình thức Hyphomycetidae, các cá thể của 
Hyphomycetes sinh ra bào tử được đặt trong bộ hình thức Moniliales 
nhưng những dạng thiếu bào tử và sinh sản bằng phân đoạn sợi nấm thì 
được đặt vào bộ hình thức Agromycetales. 


Đặc điểm của bộ Moniliales 


Phần lớn cá thể hoại sinh hoặc ký sinh và bào tử của chúng phát triển 
trên những sợi nhánh chuyên biệt là cuống bào tử (sporophore) hoặc 


cuống bào tử đính (connidiospore), chúng được đề nghị thành 4 họ hình 
thức (form-class) sau: 


1. Moniliaceae: cuống bào tử tách ra từ một sợi nào đó hoặc không có; 
bào tử và hệ sợi nấm trong suốt hoặc có màu sáng, đại diện Monilia. 

2. Dematiaceae: bào tử và hệ sợi nấm màu sậm. Đại diện Altenaria, 
Curvularia, Cercospora, Helminthosporium, Drechslera. 

3. Tuberculariaceae: bào tử và cuống bào tử đính được sinh ra từ cụm 
cuống bào tử. Đại diện Fusarium. 

4. Stilbellaceae: bào tử và cuống bào tử đính phát triển trong bó cuỐng 
bào tử đính. Đại diện Graphium. 


a. Giống ALTERNARIA 
* Đặc điểm 


Nhóm nấm này khá phổ biến, có nhiều loài hoại sinh và gây chết từng 
phần cây trồng. Alternaria là tác nhân gây nhiễm chính trong nuôi cấy 
trong phòng thí nghiệm. Bào tử của chúng rất phổ biến trong bụi bặm 
trong nhà, trong không khí và là tác nhân chính gây dị ứng (Hyde và 
Williams, 1946), một số bệnh về da và vài rối loạn nghiêm trọng Ở cơ 
thể người.Nhiều loài Alternaria ký sinh trên thực vật. Trên các cá thể 
thuộc họ Solanaceae (khoai tây), Alternaria cho triệu chứng bệnh rỉ sét 
sớm hơn là Phytophthora infestans (thuộc lớp Oomycetes, tác nhân gây 
bệnh rỉ sét muộn (late-blight) ở khoai tây), chỉ riêng Alternaria được gọi là 
“bệnh rỉ sét sơm”. Triệu chứng sớm của bệnh là nhỮng đốm nhỏ màu 
vàng nâu trên lá, sau đó lan rộng tạo những vết hình nhẫn đồng tâm; Toàn 
bộ phiến lá, cuống lá, gân lá và thậm chí cả hệ thống mạch dẫn cũng tổn 
thương đứt gãy do bị nhiễm. Phần còn lại của ống mạch có màu nâu. 


E—_ Những phần bị 
z nthiêmnầm 


Hình 6.3. Alternaria solani trên khoai tây (Solanium tuberosum)(Sharma, 
1998) 


Alternaria alternata (=A.tenuis) là nguyên nhân gây bệnh “đốm đen” trên 
lúa mì trong khi A.triticina gây bệnh rỉ sét (thối khô lá) (Bhownik, 1969). 
A. brassicae và A.brassicicola tấn công trên hạt Brascica (họ cải bắp) còn 
A.solani (hình 6.3) gây bệnh rỉ sét sớm trên khoai tây và các loài khác 
thuộc họ Solanaceae; Một vài loài Alternaria khác (với ký chủ của chúng 
trong ngoặc đơn) là A. citri (trên lá họ cam quít Citrus sp.), A..helianthi 
(trên hướng dương Helianthus annuus) và A. palandui và A. porri gây cháy 
lá trên hành tây, tỏi. 


« HỆ sợi nấm 


Màu nâu sáng, mảnh, phân nhánh mạnh, sợi nấm có vách ngăn trước hết 
là gian bào, sau đó có thể trở thành nội bào.;Mỗi tế bào thường có nhiều 
nhân. Theo Knox-Davis (1979) thì những tế bào sinh dưỡng của 
A.brasicicola chứa từ một tới nhiều nhân, đầu mút tế bào sợi nấm có 27 
nhân và những tế bào già có đến 33 nhân. 


se Sinh sản 
Giống Alternaria chủ yếu sinh sản bằng cách tạo bào tử đính; Giai đoạn 


hoàn chỉnh của Aliernaria là Pleospora infectoria (hình 6.4) - một loại 
nấm Loculoascomycetous (Webster, 1980). 


Nha bàn tửphòng 


Bản tử nang »s 


Hình 6.4. Một nha bào tử phòng (ascus) của Pleospora infectoria — mỘt 
loại nấm 


Loculoascomycetous — giai đoạn hoàn chỉnh của Alternaria (Sharma, 1998) 


Bào tử đính phát triển trên cuống bào tử đính ngắn, sậm màu và thường 
vô định hình; Một bào tử phát triển như là chồi ngọn của tế bào đỉnh trên 
cuống bào tử đính (hình 6.5. A-D); Nó không phát triển bằng cách thắt eo 
và mở rộng phần chót tế bào của cuống bào tử. Những bào tử non được 
phân cách bằng vách ngăn ngang (hình 6.5. E) với sự phát triển cỦa vành 
hình khuyên vào bên trong (Campbell,1970); Trung tâm mỗi vách ngăn có 
một lỗ thông nội chất giữa các tế bào của bào tử, sau đó một số tế bào 
phân cách bởi vách ngăn dọc (hình 6.5. F). Nhóm bào tử với vách ngăn và 
dọc như thế được gọi là dạng quả dâu (muriform) hoặc bào tử lưới 
(dictyospore), thường thì phần chóp bào tử nảy chổi và cuối cùng tạo 
thành sợi của bào tử (hình 6.5. G'). 


Đôi khi chồi có thể phát triển từ tế bào thấp hơn hay gắn vào bào tử tạo 
nên nhánh của sợi bào tử (hình 6.5. H-I). Sự mở rộng thêm của sợi bào tử 
sẽ ngưng khi có sự bịt kín lỗ nền bào tử; Bào tử chín là một quả thể 
nhiều nhân có vách ngang và dọc; Nó được bao quanh bởi 2 lớp vách, 
tầng ngoài có sắc tố của tế bào, tầng trong trong suốt (Campbel, 1969, 
1970). 


Theo Knok-Davies (1979) cuống bào tử chín chứa vài nhân (0-3) trong khi 
bào tử chứa 1-2 nhân, Purkayastha và cộng sự (1980) đã nghiên cứu siêu 
cấu trúc bề mặt của 5 loài Alternaria gây bệnh (A.longissima, A.cassiae, 
A.tenuissima, A.raphani và A.sonchi); Các hạt bào tử được phát tán nhờ 
gió, gặp điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp bào tử nảy mầm tạo từ 5 
đến 10 ống (hình thành sợi nấm)(hình 6.5. J). 


contdiophore 
Ba, 
Tg ị 
^ B 
young 
conidium 


conid:a 


m 


lateral 


Lm '”> .-xn 
s“.. 


NHI NG 


Conidiophore = cọng mang t1ui bào tử, bud = chồi, conidia = bào tử đính, 
germ tube = ống mầm, lateral bud = chồi hông, young conidium = bào tử 
đính non 


Hình 6.5. A-F sự phát triển bào tử đính của Alternaria solani; G, 2 bào tử 
đính thành chuỗi của A.brascicae; H, bào tử nảy chồi của A.brasicicola; I, 
chuỗi bào tử phân nhánh của A.brascicae; J, bào tử nảy chồi của 
A.brasicicola (Sharma, 1998) 


Kiểm soát bệnh thối lụi 


Sự luân phiên mùa vụ là có lợi vì bệnh chủ yếu từ đất trồng: Thuốc phun 
trừ nấm tốt nhất là loại có chứa đồng hoặc kẽm, cách khoảng 15 ngày 
trong phạm vi kiểm soát dự phòng. Azariah và cộng sự (1962) chủ trương 
sử dụng hỗn hợp Bordeux trong khi đó Mathur và cộng sự (1971) thì giới 
thiệu phun Zineb và Dithane M-45. 


b. Giống CERCOSPORA 
Đặc điểm 


Giống như Alternaria, Cercospora cũng là một chỉ lớn trong họ 
Dematiaceae, được đại diện bởi trên 2000 loài (Ellis, 1971) nhưng số lớn 
xuất hiện rất nhiều và hầu như đồng dạng (Webster,1980). Cercospora là 
nguyên nhân gây bệnh đốm lá trên cà chua, rau diếp, khoai tây, bông vải, 
lúa, đậu phông, Ớt, đậu trứng cút (piegon pea - arhar), củ cải đường, 
thuốc lá... và nhiều cây trồng kinh tẾ quan trọng khác; C. personata là tác 
nhân gây bệnh đốm gạch nâu ở đậu phông (Arachis hypogea), 
C.gossypina gây bệnh đốm lá trên bông vải (Gossypium herbaceum) và C. 
oryzae gây bệnh gạch nâu trên lúa, C. apii gây bệnh trên người và có thể 
là nguyên nhân gây những vết lở loét trầm trọng trên mặt trông rất kinh 
khủng. (Emmons và ctv, 1975). Hệ sợi nấm phát triển mạnh, phân nhánh 
và có vách ngăn mỏng, sợi nấm nội bào, giác mút phân nhánh tìm thấy ở 
C. personata; Hệ sợi nấm cả bên trong và bên ngoài tìm thấy ở 
C.arachidicola. 


Vào thời điểm hình thành bào tử đính, sợi nấm tập trung thành khối dày 
đặc dạng quả cầu gọi là chất nền (stroma), chất nền phát triển bên dưới 
lớp biểu bì trong những lổ hỗng dưới khí khẩu của lá; Bào tử đính phát 
triển trên vách ngăn những cuống bào tỬ màu sậm, có những biến đổi rất 
lớn về kích thước của bào tử và cuống bào tử; Bào tử dài, mảnh, hẹp, 
thon nhọn và chứa rất nhiều vách ngăn ngang (hình 6.6). Sự phát triển 
của những cuống bào tử ghép thành cụm sậm màu, cong gập như đầu 
gối, thường chúng thò ra ngoài chất nền của tế bào lá cây chủ, sự phóng 


thích bào tử khỏi cuống bào tử đính tạo vết sẹo nhỏ nơi nó gắn vào, bào 
tử phát tán hiệu quả nhờ các giọt mưa, gặp điều kiện nhiệt độ và ẩm độ 
thích hợp, mỗi bào tử nảy mầm và tạo nên hệ sợi nấm mới. 


Conidiophore = cọng mang túi bào tử 


Hình 6.6. Cuống bào tử và bào tử của Cercospora beticola (Sharma, 1998) 


Giống CURCULARIA 
Đặc điểm 


Nó cũng là một thành viên của họ Dematiaceae của bộ Moniliales, nó 
được giới thiệu trên 30 loài; Curvularia tìm thấy trên lúa (Benoit và 
Mathur, 1970) và nhiều cây trồng khác. Là tác nhân gây bệnh đốm lá, 
bệnh rỉ sét (thối khô), biến dạng hạt, biến màu (bạc màu) hạt và thậm 
chí thối rễ; Giai đoạn hoàn chỉnh đã được biết là dạng loài của 
Cochliobolus, một thành viên của Loculoascomycetes. Cuống bào tử đứng 
thẳng, sợi lớn (marconematous) và sợi đơn (mononematous). Bào tử xoắn 


thành vòng trên cuống bào tử. Bào tử thường cong. Có 3 bào tử trên một 
đế là nhiều nhất (hình 6.7); Sự lồi lên của rốn hạt bào tử trên đế gặp ở 
một vài loài như C.combopogonis, đôi khi cuống bào tử phát triển trên 
chất nền. 


Hình 6.7. Cuống bào tử và bào tử của Curvularia lunata (Sharma, 1998) 


Giống PYRICULARIA 
Đặc điểm 


Pyricularia là một thành viên của họ Dematiaceae, bộ Moniliales; P, 
oryzae là nguyên nhân chính gây bệnh đạo ôn (nổ lốp) ở lúa; Nấm bệnh 
thường giết chết hoàn toàn cây con, đôi khi trên lúa trưởng thành, nó cũng 
nhiễm trên nhiều thực vật như cỏ mần trầu voi (Euleusine coracana) và 
kê (Setaria italica). 


Hệ sợi nấm phát triển và phân nhánh, có vách ngăn, sợi nấm nội bào 
hoặc gian bào, tế bào thường nhiều nhân, cuống bào tử thường đơn, dài, 
mảnh, có hoặc không có vách ngăn, và thường không phân nhánh. Một 
nhóm cuống bào tử mọc trên chất nền, bào tỬ màu nâu nhợt, dạng quả lê 
ngược và có 2 vách ngăn (tạo 3 ngăn) (hình 6.8); Mỗi bào tử gắn với 
cuống bào tử bởi rốn hạt (hilum) như nhú lồi. 


Bào tử được phóng thích khi ẩm độ rất cao đặc biệt vào ban đêm, có thể 
sự vỡ ra của rốn hạt gây phóng thích bào tử. 


Massarina, một nấm Loculascomycetes được giới thiệu như giai đoạn 
hoàn chỉnh của Pyricularia aquatica, trong khi đó giai đoạn hoàn chỉnh của 
P.grisea là Magnaporthe grisea lại là nâm Pyrenomyceteous. 


Conidia = bào tử đính, conidiophore = cọng mang túi bào tử 


Hình 6.8. Cuống bào tử và bào tử của Pyricularia oryzae (Sharma, 1998) 


Giống FUSARIUM 
Đặc điểm 


Fusarium là chi lớn nhất trong Tuberculariaceae, chúng hoại sinh hoặc ký 
sinh trên nhiều cây trồng, cây ăn trái và rau. Nó là nguyên nhân chính làm 
héo rũ cây chủ. Hệ sợi nấm lan toả khắp mô mạch và lấp kín mạch gỗ. 
Sự lấp mạch gỗ sẽ cản trở quá trình chuyển vận nước làm héo cây (hình 
6.9 A), Fusarium cũng sản xuất một số chất độc tiết vào mạch dẫn cây 
chủ cũng có thể gây héo rũ, nhiều loài thực vật bị Fusarium tấn công 
(hình 6.9. A). Sau đây là vài loài Fusarium gây bệnh héo lá và cây chủ 
(trong ngoặc đơn): F. udum (trên đậu săn Cajanus cajan), F.oxysporum bv. 
licopersici (trên cà chua Lycospersicon esculentum), F. lini (trên cây lanh 
Linum usitatissimum) FE. solani (trên khoai tây Solanum tuberosum) và E. 
orthaceras (trên đậu mơ-đậu Thổ Nhĩ Kỳ Cicer arietium). 


Hệ sợi nấm phân nhánh, có vách ngăn, sợi nấm thường không màu, 
chuyển màu nâu khi già. Hệ sợi nấm sản sinh độc tỐ tiết vào hệ mạch 
gây héo cây chủ. 


Sinh sẳn 


Fusarium sinh sản vô tính trung bình giữa 3 kiểu bào tử vô tính là bào tử 
đính lớn (Macroconidia), bào tử đính nhỏ (Microconidia) và bào tử vách 
dày (hậu bào tử - Chlamydospores).Macroconidia dài, nhiều nhân, hình 
liềm hoặc thân cong sinh ra từ cuống bào tử. Đầu và cuối bào tử lớn 
thuôn nhọn (hình 6.9 C); Một vài loài bào tử lớn tách rời và không gắn 
trên cuống bào tử, những tế bào sinh bào tử lớn gọi là thể bình (phialide) 
(hình 6.9.B). 


Tiểu bào tử đính thường đơn nhân đôi khi 2 ngăn, hình cầu hoặc hình 
trứng đƯợc sinh ra tỪ một thể bình hay những cuống bào tử phân nhánh 
hoặc không phân nhánh (hình 6.9 D); Tiểu bào tử đính thường được giữ 
trong một nhóm nhỏ và tiểu bào tử đính của Fusarium rất giống bào tử 


của Cephalosporium vì thế giai đoạn này thường được qui vào nấm 
Cephalosporium. 


Bào tử vách dầy (hình 6.9 E) hình tròn hoặc hình trứng, vách dày, nằm 
tận cùng hoặc chen giỮa các sợi nấm giả. Chúng có thể phát triển đơn 
hoặc thành chuỗi, chúng tách ra và mọc các ống mầm nếu bào tử gặp 
điều kiện thuận lợi, Hậu bào tử hay bào tử vách dầy rất bền và tồn tại 
độc lập trong thời gian dài. 


oconida _ 
microconidia 


Gì : 
9/)= ', 
- "` 


terminal 
chiamydospore 


Hình 6.9. A, Fusarium udum gây bệnh héo lá (trên đậu săn Cajanus cajan); 
B, cuống sinh bào tử và bào tử đính lớn; C, đại bào tử đính 


(macroconidia); D, tiểu bào tử đính (microconidia); E, bào tử vách dày 
(hậu bào tử)(Chlamydospore)(Sharma, 1998) 


Lớp Coelomycetes 
Đặc tính chung 


1. Nhóm này ký sinh và hoại sinh trên thực vật có mạch trên cạn. Một 
số ký sinh bậc hai trên nấm khác. 

2. Tản là thể quả thật, hệ sợi nấm có vách ngăn. 

. Không có tế bào chồi. 

4. Bào tử và cuống bào tử sắp xếp trên túi bào tử hoặc cụm cuống bào 
tử. 

5. Túi bào tử bề mặt hay nằm sâu bên trong, hình cầu, trải phẳng hoặc 
hình dĩa, một vách tạo những tế bào cùng đường kính. 

6. Cụm cuống bào tử nằm bên trong chất nền thiếu phần bên và trên 
vách (Sutton,1973) 

7. Bào tử đơn bào, rụng sớm, trong suốt hoặc có sắc tố tế bào. 


CO 


Phân loại 
Sutton (1973) đề nghị Coelomycetes vào 2 bỘ: 


1. Melanconiales: thể quả kiểu cụm cuống bào tỬ. 
2. Sphaeropsidales: thể quả kiểu túi bào tử phấn. 


Đặc điểm bộ Melanconiales 


1. Các cá thể ký sinh hoặc hoại sinh trên thực vật 

2. Thể quả kiểu cụm cuống bào tử. 

3. Mô chất nền giới hạn cơ sở của thể quả. 

4. Thể quả dưới lớp cutin, dưới biểu bì, hoặc dưới chu bì và vỡ ra bởi 
sự rạn nứt của mô vật chủ. 


Melanconiales có một họ Melaconiaceae (Sutton, 1973) với giống 
Colletotrichum được mô tả Ở đây. 


Đặc điểm bộ Sphaeropsidales 


1. Tính chất chủ yếu là thể quả dạng túi bào tử phấn. 
2. Cá thể có kích thước hiển vi ký sinh hoặc hoại sinh. 
3. Màng bao quanh thể quả là nhu mô giả. 

4. Bào tử định dạng từ các vách ngăn. 


Giống COLLETOTRICHUM 
Đặc điểm 


Nó được mô tả có 11 loài (von Arx,1957; Sutton, 1973). Nhưng 
Alexopoulos và Mims (1979) thì đề xuất trên 1000 loài hình thức trong 
giống này đã được mô tả trước đây, phần lớn chúng trùng tên. Theo ý 
kiến gần nhất của Baxter và cộng sự (1985), Colletotrichum được giới 
thiệu có 21 loài: C. coccodes, C. dematium, C. øloeosporioides, C. 
graminicola, C. falcatum và C. capsici... là những loài thường gây bệnh 
thán thư (anthracnose). 


e Bệnh thối đồ ở mía 
Đây là bệnh thường gặp ở mía do C. falcatum, nấm tấn công chính vào 
thân và lá (hình 6.10), phiến lá trở nên nhạt hoặc đỏ sậm và rủ xuống, 


thân có nhiều vết nứt và 


lớp màng sợi đỏ phát triển dọc thân; Sự hoá đỏ chủ yếu ở bó mạch, đôi 
khi vào tận trong ruột và thân bị thối, rút ngăn tại các đốt. 


« SỢi nấm 
Nội sinh, sợi nấm mảnh, phân nhánh, không màu, có vách ngăn, sỢi nấm 
có nội bào và gian bào; Nhiều hạt dầu được sản xuất trong mỗi tế bào 
của hệ sợi nấm; Khi chín sợi nấm trở nên sậm màu và bên xoắn lại 


thành dạng chất nền nhỏ dưới lớp ngoài cùng. 


se Sinh sản 


Colletotrichum chỉ sinh sản vô tính bằng bào tử đính, bào tử đính phát 
triển trên cuống bào tử trong dạng thể quả là cụm cuống bào tử (hình 
6.11 A-C); Cụm cuống bào tử có dạng đĩa phẳng, mặt sau có cấu trúc 
phấn mịn, mỗi cụm cuống bào tử gồm lớp chất nền, bề mặt sản sinh 
cuống bào tử trong suốt (hình 6.11.C). Cuống bào tử không có vách ngăn 
kéo dài đơn bào, dạng liềm, cong, bào tỬ trong suốt. Cùng với bào tử và 
cuống bào tử là các lông cứng trên mỗi cụm cuống bào tử, lông dài cứng, 
thuôn nhọn, không phân nhánh và đa bào cấu trúc như tơ cứng (hình 
6.11.A-B) và Frost (1964) mô tả một vài loài của Colletotrichum có hoặc 
không có lông cứng có thể được kiểm soát bởi sự thay đổi độ ẩm. 


Hình 6.10. Colletotrichum falcatum. A, cụm bào tử trong thân; B, cụm bào 
tử trên lá (Sharma, 1998) 


Sự hình thành một số lớn của bào tử gây nứt gãy trên biểu bì vật chủ, 
gặp điều kiện thuận lợi, mỗi bào tử mọc từ một đến nhiều ống mầm để 
hình thành hệ sợi nấm (Hình 6.11.D); Đĩa bám là dạng của Colletotrichum 
trong nuôi cấy (Sutton, 1962, 1968) 


Sợi nấm già đôi khi hình thành vách dày, màu nâu sậm, hình cầu hoặc 
không đều gọi là hậu bào tử (Chlamydospores), Nó có thể ở tận cùng 
hoặc chen giữa sợi nấm và tổn tại trong thời gian dài và khi tách ra chúng 
cũng mọc mầm để hình thành sợi nấm mới. 


Theo von Arx (1957) “Sclerotia” cũng là một dạng đặc biệt của 
Colletotrichum, 


Glomerella tucumanensis là một nấm túi (Ascomyceteous) được coi như 
giai đoạn hoàn chỉnh của Colletotrichum falcatum. 


Hình 6.11. Cụm bào tử của Colletotrichum lindemuthianum; B, cụm bào 
tỬ của C. faltacum; C, cuống bào tử và bào tử đính của C. graminicola; D, 
bào tử nảy mầm (Sharma, 1998) 


Vai trò hữu dụng của nấm trong chế biến thực phẩm 
Đây là tài liệu về vai trò hữu dụng của nấm trong chế biến thực phẩm 


GIỚI THIỆU 


Sự phát triển và hoạt động trao đổi chất của nấm (nấm men và nấm mốc) trong thực phẩm có thể có những 
ảnh hưởng khác nhau. Mặt khác hoạt động của nấm đã được khai thác bởi con người cho mục đích sản xuất và 
chế biến thực phẩm. Thực tiển thu được quả thể nấm rơm cũng như sự ứng dụng nấm mốc để chuẩn bị thực 
phẩm lên men đã trãi qua nhiều thế kỷ. Gần đây là nấm sợi cũng như nấm men đã được nuôi cấy để thu được 
thực phẩm dinh dưỡng giàu đạm cho con người và vật nuôi. Nấm đóng vai trò quan trọng trong sự lên men 
công nghiệp để tạo ra nhiều loại phân hoá tố (enzim) và các chất hữu cơ khác. Nhiều trong số này được ứng 
dụng như thành phần của thức ăn. Gần đây nhất, kỹ thuật tái tổ hợp DNA đã trở nên phổ biến để bổ sung 
những đặc tính của nấm. Một vài Ứng dụng cho công nghệ thực phẩm sẽ được đề cập. 


Thực phẩm lên men bởi nấm 


Lên men là một trong những kỹ thuật lâu đời nhất của sự chế biến thực phẩm và mang tầm quan trọng kinh tế 
to lớn. Sự xuất hiện, qui trình chế biến, và sử dụng của thực phẩm lên men đã được viết nhiều (Campbell-platt 
1987, Steinkraus 1997). Một vài sản phẩm lên men (phó-mat, bia, rượu, nứợc tương) đã có kinh nghiệm sản 
xuất một lượng lớn, với việc sử dụng giống chủng ưu việt, mặt khác nhiều thực phẩm lên men hãy còn được 
sản xuất sử dụng kỹ thuật truyền thống lâu đời dưới những điều kiện đơn giản hoặc ngay cả nguyên sƠ. 

Do nhiều nguyên nhân, của nền kinh tế và tính chất yêu cầu của sản phẩm, hầu hết việc lên men thực phẩm 
không thể tiến hành một cách lợi nhuận dưới điều kiện vô trùng. Thực phẩm lên men vì thế có thể chứa đựng 


nhiều vi khuẩn, nấm men và nấm mốc, xuất xứ từ vất liệu thô, giống chủng, sự nhiễm trong tiến trình. 


Bảng 7.1. Thực phẩm (chọn lọc) lên men bởi giống hỗn hợp (nấm mốc, nấm men, vi khuẩn) 


2 


Nấm mốc Nấm men Vi khuẩn bến TẾ sử dụng 
Actinomucor ĐIMC 
> Đậu hũ chao phẩm 
elegans : đầm 
: gạo giống 
Amylomyces Endomyces spp. Pediococcus (không Ragi chủng 
rouxil Hyphopichia spp. Spp.EnterococCCus SPD. nấu) án ớu 
: đậu 
St ti Si TP SIS kg 221i nhi HH" Miso đồ gia vị 
ty ¡ k p halophila; Ent. faecalis gạo/lúa GÀ: 
Soyae SpP. maci 
Zyg. rouxii, Zyg. : đậu 
A. 0ryzaeA. soyzae, Hansennula ".. t nành + Nước đồ gia vị 
Soyae ØT0uD Spp., Torulopsis halophilaPe d đaHiig3ùs lúa mì tương ï 
spp., Candida spp. ' + muỗi 


A. 0ryzae Hans. Leuc. mesenteroi-des gạo Saké rượu 
anomala,Sacch. var saké, Lb. saké nấu 
Cerevisae (saké) 
chất tạo 
Ang- ¬ 
Monascus lãi Bỏ màu,đồ 
purpureusM. gạo lên biết gia 
rubber,M. nấu 1. vị,thành 
CN VƠi mÖc X-=. 
pilosius đỏ) phân bỗ 
dưỡng 
` Sợ, Phómác | thự 
Penicillum Y N : sửa = phâm 
R arrowia lipolytica Leuconostoc spp. kiểu A 
roqueforti (hoa tbducfDrt đạm, đỗ 
sữa ép) q gia vỊ 
Candida Brevibacterium ĐANG TU Hâp Thực 
. : : sửa kiểu phâm 
P. camemberti spp.Kluyveromyces linensLc. lactis ssp F 
‹ : (hoa Camem- đạm, đỗ 
Spp. Iorulopsis spp cremoris TIÊN tôn: 
sỮa ép) bert gia vị 
s À làn thị HT 
nalgiovenseP. ĐEn (xúc Salani phẩm 
chrysoøgenum TP E0 0, Hà xích) đạm 
spp.Lactobacillus spp. : 
Đự Trichosporon Klebsiella thực 
oligoporusRh. beiøelii . Ề Ẫ „ 

: : eigelii,Clavispora pneumoniaeEnterobacter đậu phâm 
chinensis,Rh. scH ' ` Tempeh 5 
0210 NHLS0y lusitaniase, Yar. cloacae,Lactobacillus nành đạm,thức 
ng lipolytica SpDP. ăn nhanh 


Ở thực phẩm lên men nấm đa giống chủng, sự kích thích từ chất chuyển hoá bởi sự phân giải tương hỗ của cơ 
chất hoặc bởi sự phóng thích của các sản phẩm phân giải; hoặc sự ức chế bởi sự cạnh tranh sự tạo thành của 
chất kháng sinh hoặc chất trao đổi kháng vi sinh là các yếu tố quan trọng của sự cân bằng của các quần thể vi 
sinh vật (Nout, 1995). Theo tính tự nhiên vật lý của cơ chất, sự lên men có thể được phân biệt thành lên men 
bề sâu hay lên men chìm (liquid fermentation) và lên men bề mặt (solid-state fermentation). Trong lên men bề 
sâu, chất lỏng phục vụ như một môi trường cho sự phân bố đồng nhất của vi sinh vật và cho sự truyền nhiệt 
và truyền khối. Lên men bề sâu được sử dụng cho việc chế biến nước giải khát và nước sốt (sauces). 


Bảng 1 liệt kê vài thực phẩm lên men trong đó nấm đóng một vai trò thiết yếu. 


Thêm vào đó, vật liệu thô của chúng, vi sinh vật lên men đại diện, kiểu của hệ thống lên men (bề sâu hoặc bề 
mặt) và liên hệ đến nhóm hệ vi sinh vật cho sự lên men thành công cũng được liệt kê. Ở vùng ôn đới, thịt làm 
chín bởi nấm mốc và phó-mát là chiếm ưu thế bởi Aspergillus và Penicillium spp. Nấm men đóng vai trò trong 
các sản phẩm nướng và nước giải khát có cồn. Ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thực phẩm lên men 
nấm chiếm ưu thế ở đông và đông nam châu Á. Rhizopus, Amylomyces, Mucor, Neurospora, and Monascus spp. 
thường được tìm thấy như hệ vi sinh vật chức năng. Các sản phẩm lên men bởi nấm men từ vùng nhiệt đới 
bao gồm thức ăn nhanh và nước giải khát có cồn. Sau đây là một vài thực phẩm lên men chọn lọc. 


Rượu 


Sự đa dạng của rượu không chỉ vì nhiều hơn 5.000 loại nho (Vitis vinifera) mà còn đặc biệt đến điều kiện 
trồng trọt (địa điểm, đất, khí hậu) và điều kiện lên men. Nguyên tắc cơ bản của làm rượu được tóm tắt ở hình 
VAN 


Nho phải là không bị lên mốc, trừ phi sự chế biến của rượu ngọt “Sauterne” loại này đòi hỏi mốc Botrytis 
cinerea. Rượu đỏ thì thông thường lên men “trên lớp vỏ”. Thường thì SO2 được thêm vào 100-150mg/lít để ức 
chế sự phát triển của nấm men biểu sinh (Candida, Hanseniaspora, Kloeckera, Pichia, Rhodotorula, 
Saccharomyces, Torulopsis spp.) Điều này sẽ thúc đẩy sự chiếm ưu thế tốt của nấm men rượu chọn lọc 
(Saccharomyces cerevisae thường đồng hành với Torulopsis stellata) (cho vào sấp xỈ 106/ml dịch nho. Lưu ý 
rằng nấm men tạo mùi (hương vị) là cân bằng với nấm men chức năng cho sự lên men rượu. Khi tất cả đường 
lên men đã cạn kiệt thì sự lên men rượu dừng lại và nấm men được lấy ra để ngăn cản sự mất mùi tỪ sự tự 
phân giải của nấm men. Ở rượu axit cao, vi khuẩn axit lactic (Oenococcus oeni) được chủng để biến đổi axit 
malic thành axit lactic, vì thế cho ra rượu vị ngọt hơn. 


Phó-mát Camembert 


Đây là một của nhiều phó-mát bề mặt chín. Có nguồn gốc từ Normandy, Pháp lần đầu tiên nó được làm bởi 
Marie Harel vào năm 1791. Năm 1890, M. Ridel phát triển hộp gỗ nổi tiếng tạo điều kiện xuất khẩu với lượng 
lớn. 


Nguyên tắc cơ bản của sản xuất phó-mát Camembert được viết ra như ở hình 7.2. Sau khi sữa đông còn rất 
non (ép thành bánh sữa), nó được chủng giống bởi bào tử của Penicillium camembert bằng cách phun như 
sương mù. Sau khi ngâm trong nước muối và đưa vào điều kiện thích hợp, sự phát triển của mốc bắt đầu tại 
bề mặt phó-mát trong suốt giai đoạn ủ. Vỏ cứng của phó-mát Camembert thì mỏng và trắng. Các dòng mốc 
chủng khác nhau có màu sắc trong khoảng từ xám lục nhạt tới trắng tinh. Bên trong của phó-mát phải là vàng 
nhạt với trung tâm màu trắng rắn chắc. Trong quá trình chín, các phân hoá tố (enzim) thuỷ phân đạm và chất 
béo của P. camemberti khuyếch tán vào trong phó-mát. 


Thu hoạch rho (3s vinjfera) | 

su: họa 

PP sa“ xay t0 
ức nho ép Ì nạ{ rho ướt 
+—— 
À 
tước nho ép 2 
vỗ 
+ ————— (rượu vang đố: lần men có võ 
1 nho , 
5O; được thêm vào xượu vang trằng: không có vở] 

- chủng nâm ruen rượu (không bất| 

Lên raen rượu (đỗ:l-4 tuần 2Í- buộc) 

¡ 30°G) 


- (trắrb: 6-1 tuần, 10-20°C) 


- Tách lắng (qua giá đổ) 
N Lắng tụ nằm ruen 
Lên ruen rầaLo. lactic (cho rượu 
đỗ axí) 
lâm trong 

lão hoá, phổi trộn 


lạc, đóng chai 


Hình 7.1. Qui trình làm rượu nho 


Nhưng tính xốp mềm là vì pH tăng lên gây ra bởi sự phóng thích của NH3, nấm men, đặc biệt là Debaryomyces 
hansenii, thường hiện diện trong phó-mát và cũng góp phần làm tăng pH bởi vì sự tiêu thụ của axít lactic. Các 
phản ứng thuỷ phân đạm và hoạt động của enzim aminotransferase đóng góp phần lớn vào sự phát triển hương 
vị. Thông thường sản phẩm được tiêu thụ sau 3-5 tuần. Kiểm định giống thuần chủng, tất cả các dòng P. 
camemberti được biết là có khả năng sản xuất ra độc tố nấm (mycotoxin) axit cyclopiazonic (CPA). Chất này 
xem ra mang đặc tính bền bởi vì các dòng thu thập nuôi cấy lâu đã không mất đi khả năng tạo ra CPA. Nhiều 
nổ lực đã tiến hành để đạt được các dòng đột biến CPA âm tính và các giống chủng đã được tuyển chọn theo 
tiêu chuẩn này. Cơ hội rủi ro của viêc ngộ độc là rất nhỏ. Chỉ mức đỘ rất thấp của CPA có thể được phát hiện 
ra Ở phó-mát Camembert. Điều này được giải thích bởi sự không ổn định về hoá học của nó trong sự hiện diện 
của chất amines và sự khuyếch tán nghèo nàn từ vỏ cứng vào bên trong. Hơn nữa, CPA thì khó được tạo ra tại 
nhiệt độ bảo quản <15°C. 
Sữa bò nguyên béo 
Pasteur hoá (15-20 giây 72°C) 
ñ 
thêm Rennet đông tụ sữa (34°C) 
(Rennet: ren cịch vị dạ dày bê con chứa chụraosim) 
530 nủ LÚD kia) 
cắt sữa đông bằng vợt 
1 
Tách nhữ thanh 
ñ nhữ thanh 
ép thành bánh ``* l 
lên men (mốc) giai đoạn 1 
f 
Cắt bã các rưãng bám raặt ngoài 
<—_ chững giỗng bởi phun bào từ 


niêm sợi Penmiciiiitmn camemberfii 


lên ren gđ 2 
+ 
Ngắm trong nước rauôi 20% (13°C) 
(phá-rat sẽ chứa 2-3 NaC]) 
+ 
để nơi thoáng - 
(1-2 ngày, 14°C, 75% âm độ) 
+ 
ñ chín (12 ngày, 13-15°C, 95% ảm độ) 
+1 
Bao gói 


‡ 
Phó-mát caraernbert tươi 


Hình 7.2. Quy trình chế biến phó-mát Camembert 


Chao (sufu) 


Chao (sufu) cũng được viết như fu-ru, là do hoa sữa đậu nành lên men mốc có mùi khá nặng (Su, 1986). Chao 
được sản xuất chủ yếu ở Trung Quốc cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, sản lượng hàng năm ước tính ít nhất 
300 triệu tấn. Chao được tiêu thụ như một chất gia vị, ví dụ với cơm điểm tâm sáng hoặc bánh mì hấp. 


Chao được làm từ khối đậu hũ (thu được từ kết tũa sữa đậu nành). Đậu hũ được dùng làm chao cứng hơn bởi 
ép hoặc được sử lý hơi nóng nhanh, và tuần tự được chủng giống trên bề mặt và ủ ở ẩm độ cao tại nhiệt độ 
20-35°C, tuỳ thuộc vào địa điểm và mùa (trong năm). Các loại nấm mốc tham gia chủ yếu là Actinomucor và 
Mucor spp. Những nhà máy sản xuất lớn có sử dụng giống thuần chủng, chẳng hạn như Actinomucor elegans, 
ngƯỢc lại tại các cơ sở sản xuất nhỏ, sử dụng rơm lên mốc để chủng lên khối đậu hũ với một hệ vi sinh vật 
hỗn hợp của nấm mốc và vi khuẩn. Actinomucor elegans không phát triển tốt ở nhiệt độ vượt quá 25°C, các 
mốc khác ví dụ như Mucor hiemalis hoặc Rhizopus chinensis được sử dụng ở nhiệt đỘ cao hơn. Sau vài ngày 
khối đậu hũ được bao phủ với một lớp dầy của sợi nấm như bông gòn. Sản phẩm trung gian được gọi là 


pehtze-đậu hũ lên mốc. Pehtze đã trở thành một nguồn enzim thuỷ phân đạm, và đạm đậu nành phần lớn đã 
được phân cắt. 


Bước kế tiếp muối và ngâm nước muối với mục đích bảo quản sản phẩm trong khi đó cho phép sự trưởng 
thành về mặt enzim mà cuối cùng sẽ cho ra cấu trúc mềm, mùi và vị nặng theo yêu cầu. Sử lý đầu tiên với 
muối (hạt, bọt) với mục đích là làm tăng lên nhanh chóng hàm lượng muối khoảng 15%. Bước kế tiếp các 
pehtze muối được đặt vào các keo/lọ và bơm đầy với nước muối hoặc hỗn hợp nước chan để chao chín . 
Thành phần của nước muối để chao chín ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính chất của sản phẩm cuối cùng. Nó luôn 
chứa 10-12% NaC], và rượu gạo 10% hàm lƯợng ethanol. Sản phẩm rất nổi tiếng là chao đỏ, trong nước ngâm 
chao này có chứa ang-kak (xem Bảng 8.1). Ang-kak không chỉ cho sắc tố cam và đỏ mà còn chứa đựng nhiều 
phân hoá tố (enzim) tích cực góp phần vào sự phân cắt và tạo hương vị của chao. Chao có thể có sự hiện diện 
của vi khuẩn Tetragenococcus halophila. Sau nhiều tháng để chín, các keo được làm sạch bên ngoài, dán nhãn 
và phân phối cho việc tiêu thụ. 


Tempeh 


Tempeh có nguồn gốc từ Java, Indonesia nhưng cũng được phổ biến ở Hà Lan và nó đã đạt được thị trường tiêu 
thụ đáng kể ở Mỹ, châu Âu và Úc. Tempeh là một bánh có thể thái (cắt) được, thu được bởi phương pháp lên 
men bề mặt với nấm của những hạt đậu, ngũ cốc hoặc vật liệu phù hợp khác sau khi đã ngâm rồi nấu. Cơ 
chất được dùng nhiều và phổ biến nhất là đậu nành (Nout and Rombouts, 1990; Wood, 1998). Tempeh cung cấp 
một nguồn đạm thực vật rẻ tiền giàu dinh dưỡng dễ tiêu hoá và an toàn. Nó thường được ăn chỉ khi sau khi 
nấu hoặc rán/chiên trong dầu. Qui trình chế biến truyền thống được trình bày ở Hình 7.3. Đậu nành được 
ngâm và tách vỏ, hoặc tách vỏ khô trước rồi ngâm (cơ giới hoá như ở Hà lan). Trong quá trình ngâm sự lên men 
lactic tự nhiên diễn ra làm hạ thấp pH của đậu, làm cho chúng phù hợp hơn cho sự phát triển của nấm mốc và 
chống lại vi khuẩn gây hư hỏng và các mầm bệnh. 


Sau khi nấu sôi và làm nguội, đậu được chủng giống truyền thống “usar” (Rhizopus spp. hiện diện trên lá cây 
Hisbiscus, hoặc giống thuần chủng trong bột gạo hoặc bột khoai mì. Mốc chức năng chính yếu là Rhizopus 
oligosporus và R.oryzae, chúng nảy mầm nhanh ở 37°C và sự phát triển sợi nấm nhanh của chúng đảm bảo sự 
chiếm ưu thế và lấn át các dòng tạm nhiễm khác như Aspergillus spp. trong vòng 30 giỜ các đậu rời rạc đã 
được kết chặt lại nhau tạo thành khối rắn. R.oligosporus được khảo sát là thâm nhập khoảng 2mm vào sâu bên 
trong đậu nấu. 


Hoạt động enzim của Rhizopus spp. bao gồm enzim thuỷ phân protein, enzim thuỷ phân chất béo, enzim thuỷ 
phân các hợp chất các-bon và phosphatase. Nhờ hoạt động của các enzim này, một phần các cơ chất mạch dài 
bị thuỷ phân thúc đẩy cho sự tiêu hoá dễ dàng. 


Qui trình mới cải tiến đã được báo cáo bao gồm tiến trình bán liên tục cho lên men tempeh với nhiệt độ được 
điều khiển trong thùng lên men xoay vòng. 


+)§u nảnh 
+ 


Turớc nóng 


loại bỗ võ ngoài 


tắm 
(vi khuẩn axít lactic xuất hiện) 
Từ điệp đậu bị axít hoá 
bởi lên men axÍt 
Rữa để loại bỗ nước ngắm 
nầu (30-60 phút) 
+1 
Rút bỗ nước nâu 
Trãi đậu ra đề làm nguội 
và bay hơi nước bám 
«— chủng giông với bảo từ 
iểm SợI RÑjH2OPM5S SPP. 


Trộn đều 
+ 
Hộp nhựa (khuôn) có khoan lễ nhỗ 
+ 
(25-30°C, 1-2 ngày) 
+1 


Terapeh tươi 
(rán hoặc nâu trước khi dùng) 


Hình 7.3. Quy trình chế biến tempeh 


Nước tương đậu nành 


Nước tương đậu nành lên men có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Nhật có khoảng 3600 công ty, trong đó có 5 
công ty lớn nhất sản xuất 1,2 triệu tấn chiếm khoảng 1/2 sản lượng hàng năm . Nước tương có nhiều dạng 
khác nhau, nhưng Koikuchi-Shoyu là đại diện tốt nhất của nước tương lên men (Yokotsuka and Sasaki 1998). 
Nó là một chất lỏng nâu xậm trong với thành phần xấp xỉ: 22°Bé, 17% NaCl, 1,6% đạm tổng số, 1% đạm 
formol, 3% đường khử, 2,3% rượu alcohol và pH 4.7. Về cơ bản của quá trình chế biến (Hình 7.4) bao gồm 3 
giai đoạn: làm koji (đậu nành lên mốc), lên men trong nước muối và lọc trong. Làm koji là quá trình lên men bể 
mặt của hỗn hợp đậu nành nấu/hấp và bột mì rang. Nó được chủng giống với bào tử Aspergillus oryzae hoặc 
A.sojae và được ủ ở 25°C trong 2-3 ngày để thu được sự phát triển dày đặc và sự tạo bào tỬ xanh vàng chỉ ra 
rằng mức đỘ cao của enzim đã được tạo ra. Những enzim này bao gồm peptidases, proteinases, glutaminase, 
amylase, pectinases và cellulases cần thiết cho sự thuỷ phân từng phần của đạm và các hợp chất carbon của vật 
liệu thô. 


Giai đoạn 2 lên men trong nước muối diễn ra trong mễ nước muối 22-25% NaC] để vi sinh vật gây hư hỏng 
không thể phát triển nhưng sự phân cắt enzim vẫn diễn ra. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu ở 15-20°C, vi khuẩn 
axít lactic (Tetragenococcus halophila) và những tháng tiếp theo ở 30°C, nấm men ưa muối (Zygosaccharomyces 
rouxii) sẽ phát triển, vào khoảng thời gian chín, những sản phẩm trao đổi chất của chúng thêm vào thành phần 
hương vị thực chất thơm ngon của nước tương. 


Đậu nành Lúa mì 


+1 + 
Ngắm Rang giông chủng 
4 — 41 (4spergilus oraae, sp. 
Niẫu áp suất ÄXay to Ö_— 30]a8) 
trộn đều 


ũ Nước + muỗi 
(2-3 ngày, 25°C) 
") Tutớc TauUÖi 
ruäc koji J2 (22-25% NaC]) 


Khối lên men 


lên men 
(sự phân giải enzirm, 
lên men axít lactic và nâm. 
Ten) 
‡ 
chất ép 
+1 
uưước tương thô 
1 
pasteur hoá 
+ 
turớc tương 
(Koikuchi-Shnyu type) 


Hình 7.4. Quy trình làm Nước tương đậu nành lên men 
Sinh khối nấm và sự chuyến hoá sinh học 


Nấm rơm 


Nấm rơm (ăn được) rất phong phú và đa dạng, nhưng chỉ một vài loài được phát triển và thương mại hoá. Việc 
sản xuất nấm rơm thương mại được Ước tính 1-2 triệu tấn. Agaricus spp. chiếm phần lớn trong tổng số nấm 
sản xuất. A. bisporus trắng là được biết nhiều nhất, nhưng A. bitorquis chống chịu vi-rút và A. bisporus mũ nâu 
đang được tăng lên sự chú ý. Sau khi sợi nấm chiếm đóng cơ chất, sự tạo trái được khởi động bởi sự thay đổi 
điều kiện môi trường (thoáng khí, ẩm độ, nhiệt độ). Quả thể được tạo thành trong số của sự nảy mầm vượt 
quá khoảng 1-2 tuần. Sau 4-5 đợt thu hoạch, sản lượng giảm xuống và vòng đời bắt đầu lại với cơ chất tươi 
mới. Cơ chất cũ dược sử dụng như thành phần thức ăn gia súc giàu protein. Quả thể lớn kỳ lạ của 
Basidiomycete, Ustilago maydis được thu thập và tiêu thụ như nấm rơm, và phổ biến ở châu Mỹ Latinh. 


Đạm đơn bào (nấm men, protein nấm) 


Nhiều dòng nấm men (Candida utilis, C. tropicalis, Yarrowia lipolytica, Kluyveromyces lactis) có thể phát triển 
với sản lượng tế bào cao trên cơ chất là sản phẩm phụ công nghiệp, ví dụ như nước nhũ thanh (whey) từ làm 
phó-mat, nước thải từ công nghiệp tinh bột khoai tây, rượu sulfite gỗ, và cặn bã của hợp chất cac-bon. Mặc 


dù nhiều qui trình công nghiệp đã được cấp bằng, thế nhưng đạm đơn bào thu được hiện tại là không thể cạnh 
tranh với các đạm khác (ví dụ như đậu nành). 


Sợi nấm của Penicillium chrysogenum và Aspergillus niger được tạo ra ở một lượng lớn như một sản phẩm 
phụ của sự lên men sản xuất kháng sinh, phân hoá tố (enzim) axít hữu cơ... khuẩn ty của nấm không độc là 
một thành phần thức ăn lý tưởng bởi vì nó có hàm lượng đạm thô cao (xấp xỈ 12% trên trọng lượng tươi). 
Khuẩn ty được sử dụng như thành phần thức ăn gia súc. Giống như vậy, sợi nấm của dòng Fusarium 
venenatum được sử dụng cho sản xuất công nghiệp protein cho ngành dệt may (Wiebe et al., 1996). 


Sản phẩm tìm thấy cho sự ứng dụng như thịt thay thế trong bánh nhân táo thơm, súp...SỬ dụng đạm vi sinh cho 
sự tiêu thụ của con người và vật nuôi là bị giới hạn bởi hàm lượng axít nucleic của nó. Tổ chức WHO khuyến 


cáo mức đỘ tối đa của axít nucleic là 2% trong thực phẩm. Trong khi đạm vi khuẩn chứa mức đỘ khá cao axít 
nucleic, đạm nấm (F. venenatum) chứa khoảng 6-13%. 


Làm giàu thêm đạm cho thực phẩm tỉnh bột và thỨc ăn gia súc 


Do có khả năng phân cắt vật chất các-bon, nấm là hữu dụng trong việc nâng cao giá trị dinh dưỡng của các sản 
phẩm phụ nông-công nghiệp sau chế biến, chẳng hạn như tinh bột chứa trong chất cặn bã khoai lang (Yang et 
al., 1993) hoặc bã mía đường cellulose (Moo-Young et al., 1992). Cho mục đích thêm vào các nguồn đạm rễ 
tiền như (NH4)2SO4 và urea có thể biến đổi thành đạm vì thế làm giàu dinh dưỡng thêm cho thức ăn. Sản 
phẩm cuối cùng (sau vài ngày lên men) có thể chứa dựng xấp xỈ 30% đạm thô trên trọng lượng khô, khi sử 
dụng nấm Aspergillus niger, Rhizopus spp. và NÑeurospora sitophila. 


Thành phần thức ăn và gia vị có nguồn gốc từ nấm mốc 
a. Axít hữu cơ 


Axít hữu cơ được tạo ra bởi sự lên men có thể phân thành hai nhóm: (¡) được tạo ra thông qua lỘ trình axít 
carboxylic, (ii) được tạo ra trực tiếp từ đường glucose. 


Ở nhóm (1), axít citric là axít hỮu cơ quan trọng nhất được tạo ra bới sự lên men. Sản lượng hàng năm Ước tính 
khoảng 400.000 tấn được làm chủ yếu với Aspergillus niger nhưng Yarrowia lipolytica cũng được sử dụng. Hệ 
thống nuôi cấy bề mặt cũng như bề sâu (chìm) được sử dụng cho sự biến đổi những nguồn carbon rẻ tiền 
(mật đường) và n-alkanes. Axít citric được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, chất hương vị... 


Trong nhóm (ii) axít gluconic (50.000 tấn/năm) được làm ra chủ yếu với vi khuẩn, nhưng A. niger và A. 
foetidus được sử dụng trong các qui trình nuôi cấy bề mặt và nuôi cấy chìm. Axít lactic (30.000 tấn/năm) được 
làm ra chủ yếu với vi khuẩn lactic, nhưng cũng với Rhizopus oryzae và có nhỮng ứng dụng rộng rãi trong công 
nghiệp thực phẩm như chất axít, nhân tố bảo quản, bột nướng ... (Mattey, 1992). 


b. Chất béo (lipids) 


Hàm lượng chất béo của nấm đôi khi có thể cao đến 60-80% sinh khối khô. Tuy nhiên, chất dầu và chất béo 
động và thực vật là rẻ tiền hơn để sản xuất, vì thế chỉ những sản phẩm đặc sản thì việc lên men là sự quan 
tâm về mặt kinh tế. Nói riêng, khả năng tích luỹ axít béo không no từ nấm là lý thú về quan điểm dinh dưỡng. 
Nhiều nấm mốc được sử dụng thương mại để tạo ra axít y-linolenic, trên nguồn đạm và cac-bon rẻ tiền (bã 
nho, tinh bột, mật rỉ đường), Mucor javanicus và M. rouxii có thể phát triển trong môi trường nuối cấy chìm ở 
sản lượng axít y-linolenic 0,33g/1. Những trường 


hợp như thế hàm lượng lipid là 7-11% của sinh khối khô và axít y-linolenic chiếm 17-37% trọng lượng lipid 
(Lindberg and Hansson, 1991). 


c. Phân hoá tố (enzim) 


Trong số những phân hoá tố enzim đƯợc tạo ra bởi sự lên men, chiếm đa số là enzim thuỷ phân đạm (proteases) 
và enzim thuỷ phân hợp chất cac-bon (carbonhydrases). Enzime thuỷ phân đạm thu được từ Aspergillus oryzae, 
Penicillium roquefortii và Mucor spp. được ứng dụng trong chất tẩy rửa, và trong chế biến thực phẩm như làm 
nhanh chín phó-mat, làm bánh mì, sự làm mềm thịt. Enzim thuỷ phân hợp chất carbon bao gồm enzim thuỷ phân 
tinh bột (œ-amylase, ølucoamylase) được tạo ra bởi Aspergillus oryzae và A. niger và được ứng dụng trong làm 
bánh mì, Ủ bia rượu, và bánh kẹo. Những carbonhydrases khác là cellulase được tiết ra bởi A. niger, Penicillium 
spp. và Trichoderma reesei; enzim thuỷ phân pectin (pectinases) được tạo ra bởi Aspergillus spp.; và B—glucanase 
được tạo ra bởi A. niger, Penicillium spp. những enzim này được ứng dụng để thúc đẩy sự tiêu hoá của thực 
phẩm có sợi, sự tinh lọc nước trái cây và bia... NhỮng enzim quan trọng khác bao gồm enzim thuỷ phân chất 


béo (lipases) được tạo ra bởi Mucor spp. và A. niger ứng dụng cho sự phát triển hương vị các sản phẩm từ sữa. 
Glucose oxidase được tạo ra bởi A. niger đã có nhiều ứng dụng trong thực phẩm và y học... 


Mặt khác, có sự phong phú của những cơ chất có thể được tạo ra bởi nấm, bao gồm axít amin, các hợp chất 
đường, các sinh tố vitamins, phẩm màu và các thành phần hương vị... 


